THANH BÌNH 

(Biên soạn) 


ơon <Jjnk dưónq 

cho người 


BỆNH TIM MẠCH 

















Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh tim mạch 



THỰC DON DINH DƯỠNG 
CHO NGƯÒI BỆNH TIM MẠCH 

'(THANH BÌNH - Biên soạn) 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ-THÔNG TIN 



THẾ NÀO LÀ BỆNH TỈM? 


Bệnh tim là tên gọi tắt của bệnh tim có tính xơ 
vữa động mạch vành, thường vì xơ vữa động mạch 
vành làm cho xoang huyết quản hẹp lại hoặc bị 
nghẽn làm cho cơ tim thiếu máu, thiếu ôxy, gây ra 
đau tim, nghẽn cơ tim. Bệnh tim có tính thiếu máu, 
là một loại bệnh huyết quản tim thường thấy nhất. 
Nguyên nhân phát sinh bệnh tim chưa biết rõ, nhưng 
hỗn loạn trao đổi mờ là một yếu tố quan trọng. Bệnh 
này phần nhiều phát sinh ở người tuổi trung cao 
niên, ngày nay tỉ lệ phát bệnh ở người trẻ có xu 
hướng tăng cao. 


NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH TIM 

Ản uống không cân bằng 

Mỡ trong máu cao 

Cao huyết áp 

Chứng béo phì 

ít hoạt động thể lực 

Hút thuốc lá 

Căng thẳng tinh thần. 


ìtực dnh díỠQg c ±0 Qgiíài bệnh tifflạdi ♦ 5 



NHỮNG ĐIỂU KIÊNG KỴ 
VÀ NÊN TRÁNH Đốl VÓI NGUÔI BỊ BỆNH TIM 

Kiêng thở sâu 

Kiêng sáng sớm ngủ dậy hoạt động mạnh 

Kiêng nằm ngủ ngửci 

Kiêng tắm nước lạnh 

Kiêng uống nhiều coca 

Kiêng uống rượu khi bụng đói 

Kiêng ăn uống quá no 

Kiêng ăn thức ăn có nhều cholesterol 

Nên ừánh uống nhiều nước 

Nên tránh quá mệt mỏi 

Nên tránh uống rượu trước khi đĩ ngủ 

Nền hạn chế uống cà phê 

Nên tránh giảm ăn quá mức 

Nên hạn chế uống rượu 

Nên cai thuốc lá 

Nên tránh kích động tinh cảm 

Nên tránh làm động tác liên quan đến nín hơi 

Nên khống chế thích đống sinh hoạt tình dục 

Tránh bị lạnh 

Nên tránh uống trà lạnh 

NHỮNG ĐIỂU NÊN LÀM ĐỔI VÓI NGUÒI BỆNH TIM 

Luyện tập thích hợp 

Phải kiên trì ngủ trưa mỗi ngày 


6 ♦ TIAHI BỈM (Hên soạn) 



Nên xoa bóp ngực buổi sáng 
Sáng sớm ngủ dậy nên uống thuốc 
Nên ãn nhiều thức ăn chửa vitamin có tính hoà 
tan trong nước 

Nên ãn nhiều thức ăn có đồng (Cu) 

Nên trường kỳ uống sữa chua 

Nên ãn nhiều sơn trà 

Nên bổ sung vitamin B6 

Nên khống chế lượng đường ăn vào 

Thường xuyên ăn cá hoặc uống dầu cá 

Nên uống “nước cứng” 

Nên tản bộ trước khi đi ngủ và sáng sớm thức dậy 
Cần áp dụng tư thế ngủ: đầu cao, chân thấp 
Nên sắp xếp chế độ nghỉ ngơi hợp lý. 

ĂN UỐNG CHO NGƯỜI B| BỆNH TIM 
VÀ CHỨNG MÕ TRONG MẢU CAO 

Ản ít thức ăn béo, ngọt. ít ăn thịt mỡ động vật, 
chất béo động vật, ăn lượng ăn vừà phải dầu thực 
vật, như dầu đậu, dầu ngô, dầu lạc, dầu hạt cằi. It ăn 
lòng đỏ trứng, nội tạng động vật có tương đối nhiều 
cholesterol. Ít ăn kẹo. 

Protein có thể cung cấp từ thịt nạc, thịt gia cầm 
loại bỏ da, đặc biệt là cá. Nên dùng nhiều đậu 
nành và các chế phẩm của nó thay thế protein 
động vật, có lợi cho việc giảm hàm lượng choles- 
terol trong máu. 



Ản nhiều ngũ cốc, rau và trái cây. Nó có tương 
đối nhểu chất xơ thức ăn, vitamin và khoáng chất. 

Khi chế biến nên áp dụng phương pháp nấu, 
chưng, trộn, cần ăn nhiều thức ăn có tính bảo vệ, có 
một số thức ăn như hành tây, tỏi, nấm hương, mộc 
nhĩ, rau câu, rong đỏ, sơn trà, trà nhạt đều có tác 
dụng giảm mỡ. 

Àn ít nhưng nhiều bữa, tránh ăn quá no. Ản 
quá nhiều bữa, có thể dẫn đến đau thắt tim, xơ 
cứng cơ tim. 

CÀ CHUA LÀM GIẢM NGUY cơ TIM MẠCH 

Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy, 
lycopen - thành phần tạo nên màu đồ của cà chua 
giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đây là công trình 
đầu tiên chỉ ra mối liên hệ giữa loại quả này và cốc 
bệnh tim mạch. 

Nghiên cứu được thực hiện trên gần 1.000 phụ nữ 
giai đoạn mãn kinh, đang tham gia Chương trình Sức 
khỏe Phụ nữ của Đại học Harvard. Năm 1992, khi 
bắt đầu nghiên cứu, tất cả những người này đã được 
đo nồng độ lycopen trong máu. Sau 7 nãm theo dõi, 
họ được chia làm 2 nhóm: 

- Nhóm 1 gồm 483 người đã bị cơn đau tim, có 
biến chứng nặng vì bệnh tim hoặc chết vì bệnh tim 
trong thời gian nghiên cứu. 

- Nhóm 2 gồm 483 người không bị các bệnh lý 
nói trên. 


8* HMiõ Blm (Kén soạn) 



Phân tích số liệu cho thấy, sau khi loại bỏ các yếu 
tố nguy cơ khác của bệnh tim, phụ nữ có nồng độ 
lycopen cao nhất giảm được 34% nguy cơ bị bệnh 
tim, so với những người có nồng độ lycopen thấp 
nhất. 



THỤC ĐƠN CHO NGƯÒI BỆNH TIM 


CHÁO SƠN TRA 


Nguyên liệu: 

Sơn tra 30g 

Gạo lứt 60g. 

Cách làm: 

Sơn tra đem nấu sôi lấy nước bỏ xác, cho gạo vào 
nấu thành cháo, ăn sáng chiều. Từ 7 - 10 ngày là 
một liệu trình. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng hạ huyết áp, hạ mỡ 
trong máu. Thích hợp với bệnh tiểu đường kèm theo 
cao huyêt áp, đau mạch vành tim, mỡ máu cao. 

CHÁO NHÂN SÂM, THIÊN ĐÔNG 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm 6g 

Thiền đông 30g 

Gạo lứt lOOg. 

Cách làm: 

Nấu gạo thành cháo gần chín, rồi cho nhân sâm, 


10*mm BÌIO (hiên soạn) 



thiên đông cắt lát mỏng vào nấu thành cháo nhừ, ăn 
sáng, chiểu, liên tục 7 - 10 ngày. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng ích khí dưỡng tâm, thích 
hợp với bệnh huyết áp cao, tiểu đường kèm bệnh 
vành tim, tâm khí bất túc. 

CHÁO ĐÀO NHÂN 

Nguyên liệu: 

Gạo dẻo lOOg 

Đào nhân 10 - 15g. 

Cách làm: 

Đào nhân giã nát rồi cho nước ép lấy nước bỏ 
xác, đổ gạo vào nước ấy nấu thành cháo, ăn sáng 
chiều. 

Công dụng: 

Món ăn này có công hiệu huyết hoá ứ, thích hợp 
với bệnh huyết áp cao, tiểu đường kèm theo bệnh 
vành tim, khí trệ huyết ứ. 

CHÁO HÀ THÙ Ô 


Nguyên liệu: 

Hà thủ ô 30g - 60g 
Củ mài 40g 
Gạo thơm lOOg 
Táo đỏ 3 - 5 trái. 



Cách làm: 

Đem hà thủ ô, củ mài nấu lấy nước, dùng nước 
ấy nấu gạo với táo thành cháo, ăn sáng chiều. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng bổ gan thận, tích khí 
dưỡng âm. Thích hợp với bệnh huyết áp cao, tiểu 
đường kèm bệnh vành tim, can thận đều hư. 

CANH RONG BIÊN, ngố sen 

Nguyên liệu: 

Rong biển 9g 

Ngó sen 20g 

Quyết minh 15g 

Gia vị lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Quyết minh nấu lấy nước bỏ xác. Rồi dùng nước 
này nấu chung rong biển và ngó sen, nêm vCte ãn. 
Ăn ngày một lần, liên tục trong 15 ngày. 

Công dụng: 

Món ãn này có công hiệu ích tâm tán ứ. Thích 
hợp với bệnh cao huyết áp, tiểu đường kéo theo 
bệnh vành tim, tâm huyết ứ trệ 

TIM DỄ NẤU NƯỎC HOA HồNG 

Nguyên liệu: 

Tim dê lquả 

Hồng hoa 6g. 


12 ♦ mun Bl n (Bico wan) 



Cách làm: 

Hồng hoa nấu với nước, nêm chút muối rồi cho 
tim dê vào, đợi chín ăn ngay. Ngày ăn một ỉần, liên 
tục vài ngày. 

Công dụng: 

Món ăn này có tác dụng dưỡng huyết, hoạt huyêt, 
dứt đau, thích hợp với bệnh áp huyết cao, tiểu đường 
phát bệnh vành tim. 

BẮP CẢI XÀO THỊT 


Nguyên liệu: 

Bắp cải 250g 

Thịt nạc 150g 

Tỏi băm nhỏ 1 thìa con 

Gia vị ướp: Xì dầu 1 thìa con, đường 1/2 thỉa con, 
bột 1 ít. 

Gia vị xào: Muối 1/3 thìa con, mì chính 1 ít. 

Cách làm: 

Bắp cải rửa sạch, để ráo nước, thái sợi, thịt lợn 
rửa sạch để ráo, thái mỏng băm vụn, ướp gia vị. Đun 
nóng dầu (mỡ), cho bắp cải vào xào, thêm ít nước 
xào chín vừa, múc ra. Tiếp tục đun nóng dầu, cho tỏi 
vào phi thơm, cho thịt bầm vào đảo chín, đua rau 
bắp cải vào, cho gia vị đảo qua, múc ra đĩa. 

Côngr dụng: 

Bổ gan thận, ngũ tạng, bổ cốt tuỷ, thông kinh lạc, 



bổ não sáng mắt, hợp với người suy nhược thần 
kinh, cao huyết áp, bệnh mạch vành... 

NƯỚC vỏ DƯA HẤU, ĐẬU ĐÒ 

Nguyên liệu: 

vỏ duà hấu lOOg 

Đậu đỏ lOOg 

Cách làm: 

Vỏ dưa hấu gọt hết phần vỏ xanh ngoài và ruột 
đỏ, rủa sạch, sau đó thái miếng nhỏ; đậu đỏ rửa 
sạch. 

Đặt nồi lên bếp, cho lượng vừa nước và đậu đỏ 
vào nồi, nâu khi chín được 5 phần, cho vỏ dưa hấu 
vào, nấu cho đến khi đậu chín nhừ là được. 

Công dụng: 

Thức uống này thanh mát, ngon miệng, có tác 
dụng thanh nhiệt, lợi thấp, giảm huyết áp. Thích 
hợp với người cao huyết áp, bệnh tim, mỡ trong 
máu cao, thích hợp dùng trong mùa hè thời tiết 
nóng nực. Tuy nhiên người thận suy yếu kiêng 
không được dùng. 

TRÀ SON TRA, MẬT ONG 

Nguyên liệu: 

Lá sơn tra 20g 

Mật ong 20g 


14 ♦ TBAín Dim (Eo Mạn) 



Cách làm: 

Cắt sơn tra tươi thành lát mỏng, phoi khô hoặc 
sấy khô, cho vào nồi đất, nấu với nước trong 30 phút 
rồi lọc lấy nước, đổ mật ong vào, khuấy đều. 

Uống thay nước trà. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hạ áp. Dùng trị người suy tim có hình 
gan sưng phù. 


TÁO TÂY, KHOAI MÀI 

Nguyên liệu: 

Táo tâylOOg 
Khoai mài tươi 50g 
Cây đậu Hà Lan lOg 
Nước 500ml 
Nước đá 1/2 ly 
Quả hạnh đào khô 4 quả 
Thịt quả điểu (đào lộn hột) 2 quả 
Cách làm: 

Trước tiên lấy táo tây bỏ hạt, cùng với khoai mài 
gọt bỏ vỏ, cắt thành khối nhỏ, cây đậu Hà Lan rửa 
sạch để ráo nước. 

Lấy các thứ trên cùng với quả hạnh đào khô, 
thịt quả điều, 300ml nước cho vào máy xay 
trước rồi thêm nước đá vào khuấy đều, đổ ra ly 
là dùng được. 



Công dụng: 

Phòng các bệnh về tim mạch. 

CÀ CHUA ÉP 


Nguyên liệu: 

Cà chua 2 quả 

Cách làm: 

Cà chua rửa sạch, ép lấy nước cốt. uống vào buổi 
sáng sớm lúc đói bụng. 

Công dụng: 

Uống nước ép cà chua trong vòng một tháng có 
tác dụng chữa bệnh tim mạch. 

ỔI ÉP 


Nguyên liệu: 

Ổi 2 quả to 
Đường 1 thìa cà phê 
ít đá bào 
Muối 

Cách làm: 

Ôi rửa sạch, tách bỏ hột, xắt ổi thành từng miếng 
vừa. Lần lượt cho vào máy ép ép lấy nước. 

Đổ nước ép ra ly, cho một thia cà phê đường 
và ít muối vào, khuấy đều. Cho thêm ít đá bào 
vào uống. 


16 ♦ THAI9 BÌNH (biên soạn) 



Công dụng: 

Nước ổi ép tăng cưàng hệ miễn dịch kháng 
khuẩn, giúp giảm cân, bồi dưỡng thể lực, bảo vệ tim. 


TRÀ HOA CÚC, HOA HOÈ 

Nguyên liệu: 

Hoa cúc 6 g 

Hoa hoè 6 g 

Cách làm: 

Đem hoa cúc và hoa hoè bỏ vào trong cốc lớn, 
chế nước đun sôi vào, lấy nắp đậy kín 15 phút thì có 
thể uống được. 

Uống nhiều lần trong ngày thay thế nước. Có thể 
pha từ 3 - 5 lần, mỗi ngày một chén. 

Công dụng: 

Hạ áp, nhuyễn hoá mạch máu. Thích hợp để điều 
trị bệnh động mạch vành. 

ĨRÀSƠN TRA, MẬT ONG 

Nguyên liệu: 

Lá sơn tra 20g 

Mật ong 20g 

Cách làm: 

Cắt sơn tra tươi thành lát mỏng, phơi khô hoặc 
sấy khô, cho vào nồi đất, nấu với nước trong 30 phút 



rồi lọc lấy nước, đổ mật ong vào, khuấy đều. 

Uống thay nước trà. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hạ áp. Dùng trị người suy tim có hình 
gan sưng phù. 


TRÀ RÂU NGÔ, VỎ CHUỐI TIÊU 

Nguyên liệu: 

Râu ngô (bắp) 50g 
Vỏ chuối tiêu 50g 

Cách làm: 

Lấy râu ngô, vỏ chuối rửa sạch, cắt nhổ, cho vào 
nồi đất với 600ml nước rồi dùng lửa nhỏ nấu thành 
300ml, lọc lấy nước uống. 

Uống nhiều lần thay trà, mỗi ngày 1 thang. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp. 

Dùng trị suy tim phổi nóng. 

SON TRÀ XANH 


Nguyên liệu: 

Sơn trà xanh 30g 
Đường vàng lOg 

Cách làm: 

Đem sơn tra xanh cắt thành miếng, bỏ vào nồi 


18 * mu Blu (Diên Mạn) 



đất, cho 400ml nước. Trước tiên dùng lửa lớn nấu 
sôi, sau đó vặn lửa nhỏ hầm 30 phút, bỏ xác đi lấy 
nước. Thêm đường vàng vào rồi vặn lửa nhỏ hầm tan 
ra, nấu cho đến khi chảy thành nước là uống được. 

Uống vào sáng và chiều. 

Công dụng: 

Hoạt huyết thông lạc, tan ứ hạ áp. Thích hợp để 
điểu trị cao huyết áp kết hợp với ứ huyêt hình bệnh 
động mạch vành. 

TRÀ CAM THẢO, QUẾ CHI 

Nguỵên tiêu: 

Cam thảo nướng 135g 

Xuyên quế chi 60g 

Gừng tươi, táo đỏ với lượng thích hợp. 

Cách íàm: 

Lấy cam thảo và xuyên quế chi nghiền thành bột, 
bỏ 2 miếng gừng tươi, 6 trái táo đỏ vào, thêm nước 
sôi vào, đậy nắp đóng kín 20 phút là uống được. 

Uống nhiều lần thay thê nước uống. 

Công dụng: 

Bổ khí hợp doanh, ôn kinh thông mạch. Thích 
hợp để điều trị cao huyết áp kết hợp tâm khí dương 
hư hình rối loạn nhịp tim. 



TRÀ KHỔ SÂM. CHỀ KHÔ 


Nguyên liệu: 

Khổ sâm lOOg 

Chè khô lOOg 

Cách làm: 

Khổ sâm, chè khô đem nghiền thành bột thô. Mỗi 
lần lấy 200 g, bỏ vào trong bình thuỷ thêm nước sôi 
vào, đậy nắp kín 20 phút. 

Uống nhiều lần thay thế nước. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt tiêt hoả, rối loạn nhịp tim. Thích hợp 
để điều trị cao huyêt áp kết hợp tâm hoả thịnh hình 
rối loạn nhịp tim. 


TRÀ NHÃN, SEN 

Nguyên liệu: 

Nhãn nhục 4-6 quả 
Hạt sen 20g 
Hạt súng 20g 

Cách làm: 

Hạt sen, hạt súng giã nát thêm nước vào nấu sôi, 
lấy ra cùng với nhãn nhục 1 lượt bỏ vào trong đậy 
nắp đóng kín 20 phút là uống được. 

Uống nước và ăn cả cái, mỗi ngày 1 thang. 

Công dụng: 

Bổ huyết, an thần đĩnh kinh. Thích hợp để điểu trị 


20 ‘THANH BÌHH (ồiên soạn) 



cao huyết áp kết hợp tâm huyết hư hĩnh rối loạn 
nhịp tim. 


TRÀ TIM SEN 


Nguyên liệu: 

Tim sen 30g 
Cách làm: 

Lấy 3g tim sen bỏ vào trong bình thuỷ tinh, đổ 
nước sôi vào, đậy nắp trong 20 phút là uống được. 
Uống nhiều lần thay thế nước. 

Công dụng: 

Thanh tâm hoạt huyết, hạ áp. Thích hợp để điều 
trị cao huyết áp kết hợp rối loạn nhịp tim. 

MỘC NHỈ, TÁO Đỏ 


Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ 30g 

Táo đỏ5 quả 

Đường vàng30g 

Cách ỉàm: 

Mộc nhĩ ngâm nở, bỏ cuống đi rồi rửa sạch, xé ra 
hoặc cắt nhỏ. Táo đỏ ngâm nở, rửở sạch, bỏ hột, 
cho vào nồi đất vớỉ nước, vặn lửâ lớn nấu sôi sau đó 
thêm mộc nhĩ vào, vặn lửa nhỏ nấu thêm 1 tiếng, đợi 
mộc nhĩ đen hầm nát, nước canh đặc lạì bỏ đường 
vàng vào, quậy đều là uống được. 



Uống khi bụng đói. 

Công dụng: 

Bổ âm dưỡng huyết, hoạt huyết hạ áp. Thích hợp 
để điều trị cao huyết áp kết hợp âm hư huyết ứ hình 
rối loạn nhịp tim. 

THIÊN MA CHÚNG TRỨNG GÀ 

Nguyên liệu: 

Thiên ma lOg 

Trứng gà 1 quả 

Xì dầu lOml 

Dầu vừng 5g 

Muối 5g 

Hành 5g 

Cách ỉàm: 

Hành thái nhuyễn, thiên ma sấy khô, tán thành 
bột. Đập trứng gà vào nồi chưng, cho hành, thiên 
ma, muối, dầu vừng vào khuấy đều, cho vào một ít 
nước, cho vào hấp cách thuỷ trong khoảng 15 phút 
thì được. 

Ngày dùng một lần, ăn trong bữa chính. Bổ 
dưỡng gan thận, dưỡng tâm an thần. 

DIỆU HƯƠNG THIỆT PHIẾN 

Nguyên liệu: 

Lưỡi lợn 1 cái 


22« TSAHB BÌM (Biên sạn) 



Táo chua 12g 
Mộc nhĩ 20g 
Bột năng 20g 
Xì dầu lOml 
Rượu trắng lOml 
Dầu ăn 50ml 
Hành lOg 
Muối 5g 
Cách làm: 

Sấy khô táo chua tán thành bột, lưỡi lợn rửa sạch, 
nhúng qua nước sôi, cạo bỏ lớp bì bên ngoài, thái 
mỏng. Mộc nhĩ ngâm rồi rửa sạch, thái mỏng. Hành 
gọng thái nhồ. 

Để lưởi iợn vào trong tô, bỏ bột táo nhân, rượu, 
muối, xì dầu, bột năng, hành mỗi thứ một nủa vào, 
rồi đổ một lượng nước vừa đủ. 

Đặt chảo lên bếp cho nhỏ lửa, đỏ dầu vào đợi dầu 
hơi nóng cho nửa hành còn lại vào phi thơm, rồi đo 
tô lưỡi lợn vào xào 2 phút rồi bỏ mộc nhĩ vào xào 
chín là được. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g lưỡi lợn. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, an thần, thích hợp cho người bị tâm 
can rối loạn, mộng nhiều. 

NƯÒC UỐNG CAM TÚC 

Nguyên liệu: 

Hoa cúc 6g 


1ÌHỊC cto dinh (táng cta tgtói bệnh tin tẹả * 23 



Cam thảo 3g 
Đường trắng 30g 

Cách tàm: 

Hoa cúc, cam thảo rủa sạch, bỏ những tạp chất. 
Bỏ hoa cúc và cam thảo vào nồi, đổ vào 300ml 
nước, để lửa vua nấu cho sôi, rồi vặn nhổ lửa nấu 
thêm 15 phút, lọc bỏ bã lấy nước. Cho đường vào 
khuấy tan uống thay nước. 

Công đụng: 

Bô tâm can, lý khí sáng mắt. Thích hợp cho 
người tâm can rối loạn. 

CANH DIỆU HƯƠNG PHỤC THẨN 

Nguyên tiều: 

Thịt lợn nạc 50g 
Trứng gà 1 quả 
Phục thầnlOg 
Táo chua 2g 
Cải non lOOg 
Bột năng 20g 
Dấu ăn 50ml 
Xì dầu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muôi 5g 
Cách làm: 

Phục thần và táo chua rửa sạch loại bỏ tạp chất, 


24 • TBA»B bÌNO (biên soạn) 



thịt lợn r ỉiă sạch thái miếng, cải non rửâ sạch thái 
khúc, hành, gừng thái nhỏ. 

Cho phục thần, táo chua vào nồi hầm, đổ vào 50ml 
nước hầm 25 phút vớt bỏ bă, lấy nước. 

Cho thịt lợn vào tô cho bột măng, nước thuốc dã 
nấu ở trên, trứng gà, muối, xì dầu, gùng, hành vào rồi 
trộn đểu. 

Để chảo nóng rồi đổ dầu ăn vào, dể dầu nóng cho 
gừng và hành vào phi thơm, rồi đổ 600ml nước lèo vào, 
nấu cho sôi, cho thịt đã ướp vào nấu chín, rồi bỏ cải non 
vào, chín hết là được. 

Ngày ãn một lần, ãn trong bữa chính. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, an thần, hành khí, trị tâm can rối 
loạn, mộng nhiều. 

TRẦN BỈ SÂM KÌ NẤU TIM LỌN 

Nguyên tiệu: 

Tim lợn 1 quả 
Đẳng sâm 15g 
Hoàng kỳ 15g 
Trần bì 3g 
Cà rốt lOOg 
Dầu ăn 30ml 
Muối 5g 
Rượu vừâ đủ 



Cách làm: 

Trần bì, hoàng kỹ, đẳng sâm, rửa sạch, trần bì 
thái miếng vuông 3cm, đẳng sàm, hoàng kỳ thái 
miếng, cà rốt thái miếng vuông 4cm, tim lợn rửa 
sạch, thái thành từng miếng 3cm. 

Để nóng chảo nóng, đổ dầu vào để dầu nóng, rồi 
cho tất cả vào, thêm 300ml nước canh gà, nấu cho 
sôi, để nhỏ lửa nấu cho chín thi được. 

Ngày ãn một lần, 30g tim lợn, 50g cà rốt. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí, ích khí huyết, sơ oan giải uất, tâm 
can rối loạn. 


NHÂN SÂM MẠCH ĐÔNG HẨM TH|T nạc 

Nguỵên liệu: 

Nhân sâmlOg 
Ngũ vị tử 6g 
Nấm đông cô 30g 
Hành lOg 
Mạch đông lOg 
Thịt nạc 50g 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Nhân sâm rủa sạch, ngâm cho nở, cắt thành từng 
miếng. Mạch đông rủa sạch, bỏ tim. Ngũ vị tư rửa 


26 * TBAKtt tin (Kén soạn) 



sạch; nấm đông cô rửa sạch cắt đôi. Gừng đập dập, 
hành cắt khúc, thịt nạc cắt miếng 4cm. 

Cho thịt nạc, nấm đông cô, gừng, hành, 
muối, nhân sâm, ngũ vị tử và 600ml nước canh 
gà vào hầm. 

Đun sôi rồi vặn lửa nhỏ hầm khoảng lgiờ là được. 

Ngày ăn một lần vào bữa chính. 

Công dụng: 

Hoạt huyết thanh nhiệt, bổ âm dưỡng khí, người 
bị tâm âm hư. 


NHÂN SÂM LINH CHI NẤU THịT thỏ 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 
Thịt thỏ lOOg 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Linh chi lOg 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Dầu ăn 30g 
Cách làm: 

Ngâm nhân sâm, linh chi cho nở rồi cắt miếng; 
thịt thỏ rửa sạch cắt miẽng 3cm; hành cắt khúc, 
gừng đập dập. 

Cho nhân sâm, linh chi, thịt thỏ, rượu, muối vào 



bát trộn đều uớp trong 30 phút. 

Đổ dầu vào chảo, khi dầu nóng cho thịt thỏ 
vào,đổ thêm 400ml nước lèo, rồi bỏ nhân sâm, linh 
chi, hành, gừng, đun sôi rồi vặn lửa nhỏ khoảng 25 
phút là được. 

Ngày ăn 1 lần, mỗi lần 30g thịt thỏ và nhân sâm. 

Công dụng: 

Bổ âm dưỡng tâm, bổ khí huyết, sơ can hành khí. 

THIỀN MA THÙ Ò XẢO TIM GAN 

Nguyên liệu: 

Thiên ma lOg 
Gan lợn 50g 
Rượu lOml 
HànhlOg 
Canh gà lOOg 
Dầu ăn 50g 
Hà thủ ô 15g 
Tím lợn 50g 
Trứng gà lquả 
Gừng 5g 
Bột năng 20g 
Hoa cải lOOg 
Cách làm: 

Thiên ma, hà thủ ô sấy khô tán thành bột; gan 
lợn rửa sạch thái miếng; tim lợn cắt bỏ phần ống và 


28 • min bl n (Diên m i) 



mạch máu rồi thái miếng; hoa cải rửa sạch; hành cắt 
khúc, gừng thái sợi. 

Cho tim, gan vào bát; đập trứng gà vào. Cho tiếp 
bột năng, gừng, một nủa hành, một ít nước canh gà 
vào trộn đều 

Đổ dầu vào chảo để cho nóng, bỏ hành, gừng 
còn lại phi thơm,cho tiếp tim gan bột hà thủ ô, thiên 
ma vào xào đều, sau đó cho hoa cảivà canh gà vào, 
xào cho hoa cải chín là được 

Mỗi ngày ăn một lần mối lần 30g gan tim, hoa 
cải ăn tuỳ ỳ. 

Công dụng: 

BỔ can tâm an thền thích hợp cho người bệnh 
tim mà chứng tâm can hư. 

CHÁO BÁCH HỢP NGỌC TRÚC 

Nguỵên liệu: 

Bách hợp 20g 

Gạo 100g 

Ngọc trúc 20g 

Cách làm: 

Bách hợp rửa sạch, ngọc trúc thái đoạn 4cm, gạo 
vo sạch. Bỏ tất cả vào nồi, cho thêm lOOOml nước. 
Đun sôi, cho lửa nhỏ đun trong 45 phút là được. 

Ngày ăn một lần vào bữa sáng. 

Công dụng: 

Bổ âm, giúp ra mô hôi và trị khát, tâm can rối loạn. 



CHÁO HOÀI SON CỦ CÀI 


Nguyên tiêu: 

Hoài sơn 12g 
Gạo 50g 

Củ cải trắng lOOg 
Cách làm: 

Củ cải trắng rủa sạch thái khúc 3cm, gạo vo sạch 
cho tất cả vào nồi. Đổ vào lOOOml nước đun sôi vặn 
nhỏ lửa đun khoảng 45 phút là được. 

Dùng ngày một lần vào boa sáng. 

Công dụng: 

Ra mô hôi, khửđờm ,hoạt huyết hoá ứ. 

QUA LŨ BÁN HẠ CHUNG CHIM CÚT 

Nguyên tỉệu: 

Chim cút 1 con 
Qua lũ lOg 
Giới bạch lOg 
Rượu lOg 
Gừhg 5g 
Canh gà 300ml 
Bán hạ 6g 
Muối 5g 
Cách tàm: 

Qua lũ, bán hạ, giới bạch rửa sạch cho vào nồi đổ 


30 * TDA1H BỈU (Hiên soạn) 



thêm 50ml nước đun vừa lửa sôi trong 25 phút bỏ bã 
lấy nước. 

Chim cút làm sạch, bỏ ruột và chân, gừng đập 
dập, hành thái khúc. Bỏ chim cút vào bát, cho rượu, 
muối, hành, canh gà, nước nấu ở trên vào. Cho bát 
vào nồi hấp, đun lửa to trong 30 phút. 

Ngày ăn 3 lần, mỗi lần 1 con. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, khử đờm thông kinh lạc. 

XUYÊN BÓI NẤU LÊ 


Nguyên liệu: 

Xuyên bối mẫu lOg 
Lê giòn 2 trái 
Nếp 20g 
Trần bì 3g 
Đường phèn 20g 
Cách iàm: 

Cắt phần đầu cuống lê làm nắp khoét bỏ ruột lê; 
xuyên bối tán bột, trần bì thái sợi, nếp hấp chín, 
đường phèn giã nhỏ, trộn đều nhồi vào quả lê. Cho 
lê và 150mi nước vào nồi đun lửa to trong 45 phút 
ỉà được. 

Ngày ăn một lần mỗi lần một quả lê ăn cả nước. 

Công dụng: 

Nhuận phế hoà đởm, hành khí hoạt huyết. 



HẠNH NHÂN GIÓI BẠCH TUYẾT CÁP 

Nguyên liệu: 

Hạnh nhân 12g 
Giới bạch lOg 
Đường phèn 5g 
Tuyêt cáp 5g 

Cách làm: 

Hạnh nhân, giới bạch rửa sạch, cao tuyết cáp 
ngâm bằng nước ấm bỏ gân và hạt đen, đường phèn 
giã nhỏ. 

Cho tất cả vào bát thêm 150ml nước. Để vào nồi 
hấp đun lỏa to trong 45 phut là được. 

Ăn hai ngày một lần mỗi lần một bát. 

Công dụng: 

Tẩm tâm bổ huyết, trị ho hoá đờm. 

CHÁO XUYÊN BỐI VÀ LẼ 

Nguyên liệu : 

Xuyên bối 12g 
Lê 1 quả 
Gạo 50g 

Cách làm: 

Xuyên bối rửa sạch, lựa bỏ tạp chất; lê gọt vỏ rủa 
sạch bổ hạt thái miếng lcm; gạo vo sạch. Cho tất cả 
vào nồi đỏ thêm 500ml nước. Đun sôi bằng lửa to 


32 * ĨÍASÍ Blm (Dà soạn) 



rồi vặn lửa nhỏ lại đun khoảng 40 phút là được. 
An một lần vào bữa sáng. 

Công đụng: 

Thanh nhiệt trị khát, khử đờm hoá ứ. 

CANH ĐẢNG SÂM PHẬT THÙ VÀ TIM LỢN 


Nguyên liệu: 

Đảng sâm 15g 
Tim lợn 1 quả 
Dầu ăn 30g 
Hành lOg 
Cải non lOOg 
Phật thủ lOg 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Đảng sâm ngâm cho nở; phật thủ thái miếng, tim 
lợn thái lát, gừng đập dập, hành cải non rửa sạch thái 
khúc khoảnh 4cm. 

Đổ dầ vào chảo cho gừng, hành vào phi thơm 
cho 500ml nước lèo đun sôi bỏ tim, đảng sâm, phật 
thủ. Đun trong 15 phút cho tiếp cải non vào đun 
thêm 3 phút là được. 

An ngày một lần mổi lần 20g tim, cải và 
nước canh. 



Công dụng: 

Tuyên tê (bệnh tê chân lan đi) thông dương, hoá 
đờm khử ứ. 


ĐẢNG SÂM XUYÊN BỐI HẨM GÀ 

Nguyên liệu: 

Xuyên bối lOg 
Thịt gà 200g 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Đảng sâm lOg 
Nâm đông cô 20g 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Cách làm: 

Thịt gà rủa sạch thái miếng 4cm; nấm đông cô 
ngâm nở rủa sạch cắt đôi; đảng sâm ngâm nở thái 
khúc 3cm; gừng đập dập, hành thái khúc. 

Cho tất cả vào nồi đổ thêm 400ml nước lèo đun 
sôi vặn lửa nhỏ hầm trong một giờ là được. 

Án ngày một lần mỗi lần 30g thịt gà và 
uống canh. 

Công dụng: 

Hoạt huyết thông dương trị ho khử ứ. 


34 ♦ TBASB B)M (biên soạn) 



Nlíóc UỐNG LAI PHỤC TỬ 

Nguyên liệu: 

Lai phục tử 15g 
Đường trắng 30g 

Cách làm: 

Lai phục tử rửa sạch cho vào nồi đổ thêm 200ml 
nước. Đun sôi, vặn lửa nhổ hầm khoảng 25 phút bổ 
bã lấy nước. Cho đường vào khấy tan là được. 

Uống thạy nước. 

Công dụng:. 

Hoá đờm khử ứ. 

XUYÊN BỐI ĐAN SÂM VI CẢ 

Nguyên liệu: 

Xuyên bốilOg 
Vi cá50g 
Muối5g 
Canh gà500ml 
Đan sâmlOg 
Cải nonlOOg 
Jambon50g 
Cách làm: 

Xuyên bối tan bột, đan sâm ngâm nở thái miếng, 
vi cá ngâm nở xé sợi, cải non rửa sạch thái khúc 4 
cm, jambon thái miếng mỏng. 



Cho tất cả vào bát đổ cang gà vào. Để bát vào nồi 
hấp đun lửa to trong 35 phút là được. 

Chia làm hai mỗi ngày ăn một nủa. 

Công dụng: 

Hoạt huyết khử ứ, hoá đờm trị ho. 

GÀ QUY SÂM 


Nguỵên liệu: 

Đương quy 9g 
Táo đỏ 10 quả 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Đảng sâm 15g 
Gà trống con lcon 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Đương quy, đảng sâm rửa sạch thái miếng, gà 
làm sạch bỏ lòng và chân, gừng đập dập, hành thái 
khúc, táo đỏ bỏ hạt. 

Bỏ gà vào nổi hầm cho thêm rượu, gừng, hành, 
muối, táo đỏ vào, đổ thêm 2000ml nước. Đun sôi 
vặn lửa nhổ hầm trong 50 phút là được. 

Ăn ngày một lần vào bữa chính mỗi lần 50g thịt 
gà và uống canh. 


36 ♦ T8AMB BÌtií (Biên soạn) 



Công dụng: 

Bổ khí huyết ích khí 


NƯỚC UỔNG NH) sâm và táo đỏ 

Nguyền ĩiệu: 

Đảng sâm lOg 
Sa sâm bắc lOg 
Táo đỏ 5 quả 

Cách ỉàm: 

Đảng sâm, sa sâm bắc thái miếng, táo đỏ bổ hạt, 
cho tất cả vào nồi, đổ vào 200ml nước. Đun sôi, vặn 
lửa nhỏ đun trong 15 phút là được 
Uống thay trà. 

Công dụng: 

ích vị ra mô hôi, bổ khí huyết. 

TRÙNG THẢO NẤU CHIM CÚT 

Nguyên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Chim cút 1 con 
Hành lOg 
Canh gà 200ml 



Đông trùng hạ thảo lOg 

Rượu vừa đủ 

Cách ỉàm: 

Ngâm trùng thảo vào rượu trong 30 phút, táo đỏ 
bổ hạt, chim cút làm sạch bỏ lòng và chân, gừng đập 
dập, hành thái khúc. Cho tất cả vào bát rồi đổ canh 
gà vào. Để bát vào nồi hấp đun to lửa trong 50 phút 
là được. 

An ngày một lần. 

Công đụng: 

Bổ hư tổn ích khí huyết. 

TÁO ĐỎ HẠT SEN YẾN SÀO 

Nguyên liệu: 

Yến sàolOg 

Hạt sen 15g 

Táo đỏ 5 quả 

Đường phèn lOg 

Cách làm: 

Ngâm yến vào nước nóng nhặt bỏ lông và tạp 
chất, táo đỏ bồ hạt, hạt sen rủci sạch bỏ tim, đường 
phèn giã nhỏ. Cho tất cả vào nồi đổ thêm 200ml 
nước đun trong lgiờ là được. 

Ngày ăn một lần mổi lần một bát. 

Công dụng: 

Bổ âm kiện tỳ, bổ khì huyết. 


38 ♦ TÍAN1ỒÌHÍ (Kiẻn soạn} 



TÁO ĐÒ DƯONG SÂM 


Nguyên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 
Đường phèn 5g 
Sâm tây dương lOg 

Cách làm: 

Táo đỏ rủa sạch bỏ hạt, sâm rửa sạch thái miêhg. 
Cho táo, sâm, đường phèn và lOOml nước vào nồi 
hầm. Hầm bằng lửa vừa trong 15 phút là được. 
Ngày uống 50ml. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, an thần. 

NHÂN SÂM TƯOI NẤU GÀ 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm tươi 20g 
Nâm tươi 50g 
Rượi lOml 
Gừng 5g 
Xì dầu lOg 
Bột năng 20g 
Thịt gà 200g 
Nấm mèo 30g 
Hành lOg 
Muối 5g 



Trứng gà 1 quả 
Dầu ăn 150g 

Cách làm: 

Nhân sâm, nấm tươi rửd sạch thái miếng, thịt gà 
thái miếng 4cm, nấm mèo ngâm rồi xé thành miếng 
nhỏ, gừng đập dập, hành thái khúc. Cho gà vào bát, 
đập trứng gà, thêm xì dầu, bột năng, muối trộn đều. 
Đố dầu vào chảo,đợi dầu nóng cho thịt gà vào xào 
đều tay vớt ra để ráo dầu. Phi thơm gừng, hành cho 
tất cả vào đổ thêm 300ml nước canh gà vào nấu chín 
bằng \ùa nhỏ. 

Ngày ăn một lần trong btte chính. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết 

ĐƯONG QUY HOÀNG KỲ HẤP LƯON 

Nguyền liệu: 

Đương quy 9g 
Hoàng kỳ 18g 
Hành 5g 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Xì dầu lOg 
Dầu mè 5g 
Nấm đông cô 30g 
Lươn lcon 


40 ♦ TÍM clns (Biên soạn) 



Cách làm: 

Đương quy rửa sạch thái miếng, hoàng kỳ ngâm 
thái miếng, lươn làm sạch thái khúc 5cm, gừng thái 
sợi, nấm đông cô thái đôi. 

Bỏ lươn vào đĩa cho xì dầu, muối, hành, gừng 
ướp trong 30 phút. Sau đó bỏ hoàng kỳ, đương 
quy và 300ml nước lèo vào, để nấm lên trên lươn. 
Cho đĩa vào nồi hấp đun bằng lửa to trong 30 
phút là được. 

Ngày ăn một lần vào bũa chính. 

Côngr dụng: 

ích khí hoà trung, bổ khí huyết. 


SÂM TÁO MỄ 


Nguỵên liệu : 

Đảng sâm 15g 

Táo đỏ 10 quằ 

Gạo 500g 

Cách làm: 

Đảng sâm sấy khô, tán thành bột; táo rửa sạch 
bổ hạt; gạo vo sạch. Cho gạo, đảng sâm, táo vào 
trong nồi cơm đổ nước vùa đủ nấu đến khi cơm chín 
là được. 

Ngày ăn một lần như bữa chính, tác dụng ra mồ 
hôi bổ khí huyết. 



CHÁO THỦ Ố, TÁO ĐỎ 


Nguyên liệu: 

Hà thủ ô lOg 
Đảng sâm 15g 
Táo đổ 10 quả 
Đường 30g 
Gạo lOOg 
Cách làm: 

Hà thủ ô sấy khô tán bột, táo nia sạch bồ hạt, 
đảng sâm thái miếng, gạo vo sạch. Cho gạo, hà thủ 
ô, táo, đảng sâm vào nồi đỏ một lương nước vừa đủ. 
Đun sôi, vặn lửa nhỏ trong 30 phút rồi bỏ đường vào 
khuấy đều nấu cho gạo chín là được. 

Ngày một lần ăn thay bữa sáng mỗi lần ăn 
50g cháo. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích gan thận. 


ĐAN SÂM HỔNG HOA ĐƯÒNG TRẮNG 

Nguyên liệu: 

Đan sâm 9g 
Trầm hương 3g 
Hổ phách 3g 
Hồng hoa 9g 
Điền thất 3g 
Đường trắng 15g 


42 ♦ THAU Bhm (Do soạn) 



Cách làm: 

Đan sâm rửa sạch thái miếng, hồng hoa rửa sạch 
bỏ vào bát đổ vào lOOml nước, điền thất, trầm 
hương, hổ phách tán thành bột. 

Cho đan sâm hồng hoa vào nồi hầm đun sôi 
vặn lửa nhỏ hầm trong 25 phút lọc lấy nước, cho 
thêm 50ml nước nữa vào đun khoảng 20 phút lọc 
lấy nước, trộn đều 2 nước vào nhau cho đường 
khuấy đều. 

Bột điền thất, trầm hương, hổ phách trộn với 
nhau dùng chung với nước thuốc trên. 

Uổng ngày hai lần; sáng, chiều. Mòi liều trên chia 
làm hai. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, bổ dưỡng gan thận. 

HÓNG HOA ĐAN SÂM HẤP VI CÁ 

Nguyên liệu: 

Hồng hoa 6g 
Đào nhân 3g 
Vi cá 50g 
Rượu 10ml 
Gừng 5g 
Cải non lOOg 
Đan sâm 6g 
Xuyên khung 4g 



Jambon 50g 
Hành lOg 
Muối 5g 

Cách tàm: 

Hồng hoa, đan sâm, đào nhân, xuyên khung, rủa 
sạch cho vào bát đổ vào 50ml nước để vào nồi hấp 
một giờ lấy ra vắt lấy nước. 

Vi cá ngâm xé thành sợi; jambon thái miếng; cải 
non rửa sạch thái khúc khoảng 4cm; gừng đập dập, 
hành thái khúc. 

Đổ nước thuốc trẽn, vi cá, rượu, gíửig, hành, 
muối, cải non, jambon vào bát cho thêm lOOml 
canh gà. Để bát vào nồi hấp đun lửa to trong 30 
phút là được. 

Ngày ăn hai lần mỗi lần ãn một nủa dùng trong 
bữa chính hoặc ăn khôrìg. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, tẩm bổ khí huyết. 

ĐÀO NHÂN HOÀN PHÚC NẤU GÀ 

Nguyên liệu: 

Đào nhân 9g 
Hoàn phúc 9g 
Trầm hương 4g 
Điền thất 5g 
Cọng hành 7 cọng 
Gà 1 con 


44 • TBầHũ ỒÌHB (Kèn * 0 Ịĩi) 



Rượu lOml 
Nấm đông cô 50g 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Đào nhân lột vỏ, hoàn phúc rửa sạch; trầm 
hương, điền thất tán thành bột; hành thối khúc; gà 
làm sạch bỏ lòng; gừng thái sợi. 

Cho gà vào bát xoa rượu và muối lên mình gà. 
Sau đó nhồi hoàn phúc, hành, trầm hương, điền 
thất, gừng vào bụng gà đổ vào lOOOml nước lèo. 
Cho bát vào nồi hấp đun trong một giờ [à được. 

Ản ngày một lần mồi lần 50g thịt gà và uống 
canh. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, hoạt huyết hoá ứ. 

CHÁO nhị hóng 


Nguyên liệu: 

Hồng hoa 6g 
Táo đỏ 6 quả 
Đường 20g 
Gạo lOOg 

Cách làm: 

Hồng hoa nia sạch, táo đỏ rửa sạch bỏ hạt, gạo 



vo sạch. Bỏ tất cả vào nồi cho thêm lOOOml nước 
nấu cho gạo nhừ là là được. 

Ngày ăn một lần thay bữa sáng mỗi lần 50g. 
Công đụng: 

Hoạt huyết hoá ứ. 

ĐIỂN THẮT HỐNG HOA NẤU Bố CÂU 

Nguyên liệu: 

Điền thất 5g 
Hồng hoa 6g 
Bồ câu lcon 
Rượu lOml 
Muối 5g 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Xì dầu lOg 
Đường 5g 
Cải non lOOg 
Canh gà 200g 
Cách làm: 

Điển thất tán thành bột, bồ câu làm sạch bỏ lòng, 
gùhg thái sợi, hành cắt khúc, cải thái khúc 4cm. 

Cho bồ câu vào bát, cho rượu, xì dầu, đường, 
hành, gừng, muối, ướp 30 phút rồi cho điền thất, 
hồng hoa, cải non và canh gà vào. Bỏ vào nồi hấp 
đun bằng lửa to trong 50 phút là được. 


46 ♦ THAM Bỉm (Kén ícạn) 



Ngày một lần môi lần ăn nửà con bồ câu, uống 
canh và ăn cải. Dùng trong bũtei chính. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, tẩm bổ khí huyết. 

CANH QUẮT LẠC HỐNG HOA VÀ YẾN SÀO 

Nguyên liệu: 

Quất lạclOg 
Hồng hoa 6g 
Đan sâm 6g 
Táo đổ 6 quả 
Yến sào lOg 
ĐườnglOg 
Cách làm: 

Ngâm yến bằng nước ấm bỏ lông và tạp chất; táo 
bỏ hạt; đan sâm thái miếng; quất lạc rửa sạch. 

Cho tất cả vào bát cho luôn đường và 150ml 
canh gà vào. Để bát vào nồi hấp đun lủci to trong 30 
phút là được. 

Ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, bổ âm dưỡng dung nhan. 

TỬ hà sa nấu trũng cút 


Nguyên liệu: 

Bột tử hà salOg 



Táo đổ 7 quả 
Đảng sâm lOg 
Trứng cút 10 quả 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Rượu 5ml 
Canh gà 200ml 
Cách làm: 

Tử hà sa sấy khô tán thành bột; táo bỏ hạt; đảng 
sâm thái miếng; trứng chim cút luộc chín bỏ vỏ; 
hành tỉa hoa; gừng thái sợi. 

Cho tất cả vào bát đổ vào 200ml canh gà. Để bát 
vào nồi hấp đun bằng lửa to trong 35 phút là được. 
An ngày một lần mỗi lần 4 trứng chim cút. 
Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử ứ trở. 

CANH HÓNG HOA ĐAU cá đậu hũ 

Nguyên tiêu: 

Hồng hoa 6g 
Đậu hũ 200g 
Đầu cál cái 
Củ cải trắng 200g 
Rượu lOml 
Hành lOg 


48 ♦ THASB &ÌMD (tìiẽũ íoạn) 



Muối 5g 

Gừng 5g 

Cách làm: 

Đầu cá, hồng hoa rửa sạch; đậu hũ cắt 4; cải 
trắng rủa sạch thái khúc 4cm; gừng đập dập, hành 
thái khúc. 

Cho tất cả vào nồi hầm đổ thêm 200ml nước 
canh gà. Đun sôi vặn nhỏ lửa hầm thêm 50 phút 
là được. 

Chia làm hai ăn trong bữa chính mỗi ngày ăn 
một lần. 

Công dụng: 

Khử ứ, thông kinh lạc, bổ khí huyết. 


NHÂN SÂM HOANG HẨM BÀO NGƯ VI CÁ 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm hoang 6g 
Hồng hoa 6g 
Đào nhân 6g 
Tào đỏ 6 quả 
Bào ngư 50g 
Vi cá 50g 
Canh gà 200ml 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 



Muối 5g 

Nấm đông cô 30g 

Cải non lOOg 

Cách íàm: 

Nhân sâm ngâm, thái miếng; đào nhân bỏ vỏ; táo 
đỏ bỏ hạt, hồng hoa rửa sạch; vi cá ngâm xé thành 
sợi; bào ngư thài miếng mỏng; nấm ngâm cho nở 
thái đôi, cải non rửa sạch thái khúc4cm; gừng thái 
sợi, hành cắt khúc. 

Cho vi cá, bào ngư vào bát, rồi thêm rượu muối, 
gừng, hành vào ướp 30 phút, sau đó cho nấm, cải 
non, nhân sâm, hồng hoa, đào nhân, táo và 200ml 
canh gà vào. Để vào nồi hấp vặn lửa to đun trong 35 
phút là được. 

Ngày một lần ăn trong bữa chính. 

Công dụng: 

Khử ứ trở thông kinh lạc, dưỡng khí huyết. 

CANH ĐƯƠNG QUY TH|T dê 

Nguyên liệu: 

Gừng tươi lOg 

Đương quy 6g 

Thịt dê lOOg 
Rượu lOml 

Hành lOg 

Muối 5g 


50* num BÌHB (Ecisoan) 



Cách làm: 

Thịt dê rửa sạch thái miếng vuông khoảng 4cm; 
đương quy, gừng rửa sạch thái miếng. 

Cho tất cả vào nồi hầm, đổ thêm lOOOml nước 
đun sôi vặn lửa nhỏ hầm trong 50 phút là được. 
Ngày ăn một lần mỗi lần 50g thịt dê. 

Công dụng: 

Khử hàn tuyên tê bổ khí huyết. 

ĐẠI TÁO QUẾ CHI HẦM THỊT bò 

Nguyên liệu: 

Đại táo 10 quả 
Thịt bò lOOg 
Quế chi 9g 
Rượu lOml 
Cà rốt 200g 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Quế chi rủa sạch, táo bỏ hạt; thịt bò rủa sạch thái 
miêhg vuông khoảng 4cm; cà rốt rửa sạch cũng thái 
miêhg vuông khoảng 4cm; gìửig đập dập, hành thái khúc. 

Cho tất cả vào nồi hầm đổ vào lOOOml nước. 
Đun sôi bằng lửa to, rồi vặn lửa nhỏ lại hầm trong 
một giờ là được. 



Chia canh trên ra làm hai, ngày một lần ăn ừong 
bừa chính. 

Công dụng: 

Khử hàn bổ huyết. 

ĐẢNG SẢM ĐƯƠNG QUY NẤU THỊT tôm 

Nguyên liệu: 

Đảng sâm lOg 
Đương quy 9g 
Thịt tôm 200g 
Bún tàu 50g 
Bột năng 30g 
Xì dầu lOg 
Tiêu hoa 3g 
Muối 5g 
Trứng gà 1 quả 
Cải non 200g 
Canh gà 500ml 
Cách làm: 

Đảng sâm, đương quy sấy khô, rồi tán thành bột; 
tôm rửa sạch, lột vổ rồi tán nhuyễn; hạt tiêu xay 
nhuyễn; cải non rủa sạch thái khúc khoảng 4cm. 

Bỏ thịt tôm, đảng sâm, đương quy, muối, xì dầu 
vào bát, đập trứng gà vào trộm đều vo thành viên. 

Đô canh gà vào nồi, bổ bún tàu vào đun sôi cho 
thịt tôm đã viên và cải non vào nấu chín là được. 

An ngày một lần mỗi lần 30g thịt tôm, uống canh. 


52 »THAU í 5líB (Kén wan) 



Công dụng: 

Khử hàn bổ khí, ôn thận tráng dương. 

CANH ĐẬU PHỤ KY THịT dễ 

Nguyên liệu: 

Đậu phụ ky lOg 

Thịt dê 200g 

Gừng tươi 5g 

Hành lOg 

Tiêu hạt 3g 

Muối 5g 

Cách làm: 

Cho đậu phụ vào túi vải gói kín đun trước trong 
một giờ; thịt dê rửa sạch cho vào nồi nước sôi, bỏ 
vẩon số gừng và hành trên vào, luộc hơi chín vớt ra 
lóc xương để ráo thái thành miếng vuông khoảng 
3cm rồi bổ vào nước lạnh rửa lại; gừng đập dập, 
hành thái khúc. 

Cho vào nồi lOOOml nước vặn lửa to cho gừng, 
hành, tiêu, thịt dê và nước đậu phụ ky và túi đựng 
đậu phụ vào. Đun sôi trong 30 phút, rồi vặn lửa nhỏ 
hầm thêm một giờ là được. 

Ngày ãn một lần, tác dụng ôn tỳ vị, bổ khí huyết, 
ôn thận ừợ dương. 



thỊt bò rim quế hường 


Nguyên liệu: 

Nhục quế 6g 
Đinh hương 3g 
Tai vị 6g 
Thảo quả 1 quả 
Đường 30g 
Dầu ăn 50g 
Canh gà 1500ml 
Muối 20g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Thịt bò 500g 
Cách iàm: 

Để chảo nóng đổ dầu vào đợi dầu nóng cho 
gừng, hành, muối và canh gà vào; cho tiếp nhục quê, 
đinh hương, tai vị, thảo quả vào. Đun sôi bằng lửa to 
trong 30 phút, ngủi được mùi thơm. 

Thịt bò rủa sạch thái miếng khoảng 5 cm, cho 
vào nồi nấu 1 giờ là được. 

Công dụng: 

Ôn thận dưỡng huyết, khử hàm trị đau. 


54‘TBAM Diu (ồiên soạn) 



BỐ CÂU QUẾ CHI 


Nguyên liệu: 

Quế chi 6g 
Gừng tươi 5g 
Cam thảo 3g 
Táo đen 6 quả 
Bồ câu 1 con 
Rượu lOml 
Muối 5g 
Tiêu hạt 3g 
Hành 5g 
Xì dầu lOg 
Canh gà 300ml 
Cách làm: 

Bồ câu làm sạch, luộc sơ bằng nước sôi rồi vớt ra 
thoa muối, rượu, xì dầu, tiêu lên bồ câu và ướp trong 
30 phút. 

Để bồ câu vào bát đổ canh gà và bỏ quế chi, 
gừng tươi, cam thảo, táo vào cho vào nồi hấp 50 
phút là được. 

Ngày một lần mỗi lần ăn nửa con bồ câu và uống 
canh. 

Công dụng: 

Khử hàn bổ huyết. 


Hực à# (M dkíỡog cho Igtôi bệnh tú ạch • 55 



TRÀ SÂM TẢO 


Ngỵên liệu: 

Sâm đỏ 6g 
Đại táo 6 quả 
Cam thảo 3g 
Quế chi 6g 
Đương quy 6g 
Đường 20g 
Cách làm: 

Sâm, cam thảo thái miếng; táo bỏ hạt; quế chỉ 
rửa sạch. Cho quẽ chi, cam thảo vào túi vải buộc kỹ. 

Bỏ túi thuốc, sâm, táo, đương quy vào nồi hầm 
thêm 200ml nước, đun sôi vặn lủa nhỏ hầm thêm 
40 phút. 

Lấy túi thuốc ra rồi cho đường vào khấy đều. 
Chia làm ba, ngày uống 3 lần. 

Công dụng: 

Khử hàn, bổ máu. 

CHÁO QUẾ CHI NHÂN SÂM 

Nguyên liệu: 

Quế chi 6g 
Sâm đỏ 6g 
Đương quy 3g 
Cam thảo 3g 


56 ♦ TDAMI BÌÍB (ttẻĩl m) 



Táo đỏ 6 quầ 

Gao lOOg 

Đường 20g 

Cách tàm: 

Bỏ quế chi, đương quy, cam thảo vào nổi đổ 
vào50ml nước đun bằng lửa vừa trong 25 phút, vớt 
bỏ xác lấy nước. 

Sâm đỏ cắt miêng, táo bỏ hạt, gạo vo sạch cùng 
với nước thuốc bỏ vào nồi thêm vào 1200ml nước 
nấu đến khi cháo chín thì bỏ đường vào khuấy đều. 

Ngày một lần ăn thay bữa sáng. 

Công dụng: 

Khử hàn bổ huyết, thông dương, tê chân bị lan 
rộng. 


GỪNG NẤU CANH GẢ 

Nguyên liệu: 

Đương quy 6g 
Nhục quế 6g 
Táo đỏ 6 quả 
Thịt gà 200g 
Jambon 50g 
Nấm đông cô 20g 
Cà rốt 50g 
Gừng lOg 
Hành lOg 



Muối 5g 

Xì dầu lOg 

Canh gà 300ml 

Dầu ăn 50g 

Cách tàm: 

Đương quy, quế chi rửa sạch; tào bổ hạt; thịt gà, 
jambon, cà rốt thái miếng khoảng 4cm; gừng đập 
dập, hành thái khúc; nấm ngâm nở thái đôi. 

Để chảo nóng cho dầu vào phì hành, gừng cho 
thơm rồi bỏ thịt gà, nấm, đương quy, nhục quế, táo 
đỏ, cà rốt, jambon vào xào đều rồi đổ canh gà vào 
vặn lửc» nhỏ, thêm gia vị, đun 20 phút là được. 

Ngày một lần ăn trong bữa chính, mồi lần ăn 50g 
thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử hàn bế. 

TRÚC SÂM TÂM TỦ 


Nguyên liệu: 

Ngọc trúc lOg 
Tim lợn 1 quả 
Gừng tươi 5g 
Tiêu hoa 2g 
Đường trắng 5g 
Bột ngọt 2g 
Dầu mè 3g 
Canh gà 300ml 


58 ♦ TBAM ĐlNl (Diài scan) 



Cách làm: 

Ngọc trúc rửa sạch, tim lợn rửa sạch rồi thái lát 
mỏng; gừng thái sợi, hành thái khúc. 

Cho tim lợn vào bát rồi thêm muối, hành, gừng, 
bột ngọt, dầu mè, tiêu hoa vào trộn đều ướp trong 
30 phút. 

Cho canh gà vào nồi rồi bỏ tim lợn và ngọc trúc 
vào nấu sôi, vặn lửa nhỏ hầm 30 phút thì được. Khi 
ăn thêm một ít dầu mè vào. 

Ngày ãn một lần, mỗi lần ăn 30g tim lợn, 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, dưỡng tâm âm sơ gan giải uất. 

ĐẢCH TỦ CHƯNG GÀ 

Nguụên liệu: 

Bách tử lOg 
Mạch đông lOg 
Đảng sâm 15g 
Gà trống nhỏ 1 con 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Cách làm: 

Gà làm sạch, mạch đông bỏ tâm, đảng sâm thái 



miêng. Cho gà vào nồi, thêm rượu, xỉ dầu, gừhg, 
hành, bách tử, mạch đông, đảng sâm và đổ vào 
300ml nước lèo. 

Đun bằng lủa to trong 50 phút là được. Ngày một 
lần mỗi lần ăn 50g thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ âm, bổ khí, an thần. 


ĐAN SÂM NẤU CẢ SONG 

Nguyên iiệu: 

Đan sâm 6g 
Mạch đông 6g 
Uất kìm 6g 
Hoài sơn lOg 
Cá song lcon 500g 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Muối 5g 
GCfrig 5g 
Canh gà 300ml 
Cách làm: 

Cá đánh vảy rửa sạch; đan sâm ngâm cho nở, 
mạch đông rủa sạch bỏ tim; uất kim, hoài sơn thái 
miếng; hành thái khúc, gừng thái sợi. 

Cho uất kim, đan sâm vào nồi đổ vào nồi 50ml 
nước, nấu sôi vặn lửa nhỏ hầm thêm 30 phút và lấy 



nước; hoài sơn và mạch đông hấp cho chín. 

Để cá vào bát rồi thoa rượu, hành, gừng, muối 
lên mình cá, đổ nước thuốc vào, đặt mạch đông và 
hoài sơn lên mình cá sau đó đổ nước canh gà vào. 
Đun bằng lửa to trong 15 phút là được. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g cá, ăn trong 
bũa chính. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, điều lý tâm khí. 

SONG NHĨ NẤU GÀ 


Nguyên liệu: 

Nấm mèo trắng 15g 
Nấm mèo đen 15g 
Thịt gà 200g 
Cần tây lOOg 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 
Muối 5g 
Hành lOg 
GCftig 5g 
Đường trắng 5g 
Dầu ăn 50g 
Canh gà 400ml 
Cách làm: 

Ngâm nấm mèo cho nở xé thành miếng; cần tây 



thái khúc khoảng 3cm; gừng thái sợi, hành thái 
nhuyễn; thịt gà rửa sạch thái miếng khoảng 4 cm. 

Cho thịt gà vào bát thêm rượu, xỉ dầu, gùhg, 
hành, muối, đường trắng trộn đều ướp trong 30 phút. 

Đổ dầu vào chảo xào sơ qua thịt gà rồi cho nấm 
mẻo, cần tây xào cho đều, đổ canh gà vào và nấu 
cho gà chín. 

Ản ngày một lần, mỗi lần ăn 50g thịt gà vào boa 
chính. 

Công dụng: 

Dưỡng tâm, bổ khí huyết- 

HÀ THỦ Ỏ VÀ TRỨNG GÀ 

Nguyên liệu: 

Hà thủ ôlOg 

Trứng gà 2 quả 

Dầu mè 5g 

Muối 5g 

Cách làm: 

Hà thủ ố sấy khô tán thành bột, trứng gà luộc 
chín bỏ vổ. Cho trứng gà vào nồi, đổ vào 200ml 
nước canh gà, rồi bỏ hà thủ ô, muối vào đun bằng 
lửa nhỏ trong 15 phút, khi ăn cho dầu mè vào. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn một quả trứng gà. 

Công dụng: 

Bổ gan thận ích tinh huyết. 


62 ♦ TU1D ỉlni (Kèn Mạ) 



CANH BẢCH TỬ TIM LỌN 


Nguỵêĩì liệu: 

Bách tử lOg 
Đại táo 10 quả 
Hoài sơn lOg 
Tim lợn 1 quả 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Hành lOg 
Canh gà 500ml 
Cách làm: 

Bách tử rửa sạch; táo bỏ hạt; hoài sơn thái miếng; 
tim lợn rửa sạch luộc sơ rồi thái lát; gừng đập dập, 
hành thái nhuyễn. 

Cho tim lợn vào bát, bỏ rượu, gừng, hành, muối 
vào ướp trong 30 phút. 

Đổ canh gà vào nồi đun sôi rồi bồ bách tử, táo, 
hoài sơn vào vặn lửa nhỏ nấu trong 25 phút, sau đó 
bỏ tim lợn vào nấu thêm 10 phút là được . 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 30g tim lợn. 

Công dụng: 

Tẩm bổ khí huyết, dưỡng tâm an thần. 


Nguỵên liệu: 

Hoàng tinh 5g 


CANH nh| hoàng 



Đậu nành 50g 
Thịt nạc lOOg 
Thục địa lOg 
Rượu lOml 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Canh gà 1500ml 
Cách làm: 

Hoàng tinh thái miếng; đậu nành rửa sạch; thịt 
nạc thái miếng khoảng 4 cm; thục đia thái miếng; 
hành thái khúc, gừhg đập dập. 

Cho tất cả vào nồi đổ canh gà vào. Đun sôi, vặn 
lửa nhỏ đun trong một giờ là được. 

Chia canh trên làm hai, ngày một lần ăn trong 
bữa chính. 

Công đụng: 

Bổ trung ích khí, dưỡng âm nhận phế. 

TRỦNG THẢO NẤM TUYẾT 

Ngupên liệu: 

Trùng thảolOg 
Nấm tuyết lOg 
Đường phèn lOg 

Cách làm: 

Nấm tuyết ngâm vào trong nước nóng cho nở ra 



nhặt bỏ chất bẩn; trùng thảo ngâm bằng rượu trong 
30 phút, đường phèn đập nát. 

Cho tất cả vào nồi và đổ vào 250ml nước. 
Đun sôi bằng lủa to, vặn lửa nhỏ đun thêm 30 
phút là được. 

Uống ngày một lần, mối lần một cốc. 

Công dụng: 

Dưỡng âm ích khí, bổ gan thận. 

SỮA THẢI TỬ SÂM 

Nguyên liệu: 

Thái tử sâm 15 g 
Sữa bò 250g 

Đường trắng 15g 

Cách tàm: 

Thái tử sâm rửa sạch bỏ vào nồi hầm, đổ vào 
50ml nước, đun sôi bằng lửa vừa, rồi vặn nhỏ nấu 
thêm 25 phút vớt bỏ sâm lất nước. 

Nấu sôi sũa trộn chung với nước sâm, bỏ đường 
vào khấy đều lên ỉà được. 

Ngày uống hai lần, mỗi lần uống 50ml. 

Công dung; 

Đổ mồ hôi trị khát,bổ khí huyết. 



XUYÊN KHUNG ĐÀO NHÂN HẤP GÀ 

Nguỵên tiêu: 

Xuyên khung 6g 
Hồng hoa 6g 
Đào nhân 6g 
Đan sâm 9g 
Gà trống choai lcon 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Xì dầu lOg 
Đường lOg 
Canh gà 300ml 
Cách tàm: 

Xuyên khung, đan sâm thái miếng, đào nhân bỏ 
vổ, hồng hoa rỏa sạch; gà làm sạch, gừng đập dập, 
hành thái khúc. 

Cho gà vào bát thoa rượu, xì dầu, muối, đường 
lên mình gà; đổ vào 300ml nước canh gà; để xuyên 
khung, đào nhân, hồng hoa, đan sâm lên mình gà. 
Cho bát vào nồi hấp trong 50 phút là được. 

Ngày một lần, mỗi lần ăn 50g thịt gà. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, thông mạch. 


66»TBAHD BỈNJ (Biên soạn) 



CHẢO ĐÀO NHÂN TÁO ĐỎ 


Nguyên liệu: 

Đào nhân 6g 
Táo đỏ 6 quả 
Gạo lOOg 

Cách làm: 

Đào nhân bỏ vỏ, táo đỏ bỏ hạt, gạo vo sạch. Cho 
tất cả vào nồi, đổ vào llít nước đun sôi vặn nhỏ lửa 
nấu thêm 45 phút nữa là được 

Ngày một lần ăn thay bữa sáng mỗi lần ăn 
50g cháo. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, thông ứ trở. 

HÓNG HOA GUY SÂM XÀO Mực 

Nguyên liệu: 

Hồng hoa 6g 
Đảng sâm 9g 
Đương quy 6g 
Mực 200g 
Hoa cải lOOg 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muôi 5g 
Xì dầu 50g 


Ttec dơD dnb díồQg (ảo lựỊící bêoh tin nạdi ♦ 67 



Cách làm: 

Hồng hoa rửa sạch; đảng sâm, đương quy thái 
miếhg rồi bỏ vào bát, đổ vào 20ml nước đun cho chín. 

Mực rửa sạch, thái miếng khoảng 4cm, hành thái 
khúc, hoa cải xé thành miếng nhỏ. 

Để nóng chảo, đổ dầu vào, bỏ gừng, hành vào 
phi thơm rồi cho mực, cải, hồng hoa, đảng sâm, 
đương quy và nước thuốc trên vào xào cho chín 
là được. 

Ngày ãn một lần, ăn trong bữa chính. 

Công dụng: 

Hoạt huyết khử ứ, bổ khí dường huyết. 

SON TRA HẨM THỈT bò 

Nguỵên tiêu : 

Sơn tra 15g 
Táo đỏ 10 quả 
Hồng hoa 6g 
Thục địa 6g 
Thịt bò 200g 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách tàm: 

Sơn tra rủa sạch, bỏ hạt; hồng hoa rủa sạch, bỏ 


68* TRANH Blnn (hiên Man) 



tạp chất; táo bỏ hạt; thục địa thái miếng; thịt bò rửa 
sạch luộc sơ trong nước sôi rồi thái miếng khoảng 
4cm; cà rốt nia sạch thái miếng khoảng 4cm; hành 
thái khúc; gừng đập dập. 

Cho thịt bò, rượu, muối, hành, gừng vào nồi, đổ 
vào nồi lOOOml nước đun bằng lửa vừa trong 20 
phút rồi đổ vào lOOOml nước lèo đun sôi, sau đó bỏ 
cà rốt, sơn tra, hồng hoa, thục địa vào đun bằng lửa 
nhỏ trong 50 phút là được. 

An ngày một lần mỗi lần ãn 50g thịt bò. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử ứ trở. 

ĐIỂN THẤT NẤU TRỨNG CÚT 

Nguyên liệu: 

Điền thất lOg 

Muối 5g 

Gừng 5g 

Trứng cút 10 quầ 

Hành lOg 

Canh gà 200ml 

Cách làm: 

Điền thất tán thành bột; trứng cút luộc chín bỏ 
vỏ; hành thái nhuyễn; gừng thái sợi. 

Cho tất cả vào nồi đun trong khoảng 25 phút 
là được. 

Ngày ăn một lần mỗi lần ăn 3 quả trứng chim cút. 



Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử ứ trở 


BÁNH PHỤC UNH QUẾ CHI 

Nguyên liệu: 

Phục linh 20g 
Quế chi lOg 
Bột mì 200g 
Thịt nạc lOOg 
Gừtig 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Xỉ dầu lOg 
Cải trắng 800g 
Dầu ăn 50g 
Cách làm: 

Phục linh tán thành bột; cho quế chi vào nồi, đổ 
vào 50ml nước đun trong khoảng 25 phút; thịt nạc 
băm nhuyễn; cải trắng luộc sơ, thái nhuyễn; hành, 
gừhg thái nhuyễn, dùng nước quế chi trộn vào bột mì 
và cho thêm vào một ít nước để cho mặt bột láng. 

Thịt nạc, cải trắng, hành, gừng, dầu, muối, xì dầu 
đảo đều để làm nhân bánh. Cho bột phục linh vào 
bột mì đã trộn ở trên, rồi ủ trong khăn lông ừong 
khoảng 30 phút, để cho bột nở đều, làm như bánh 
há cảo. 



Cho nước vào nồi đun sôi rồi bỏ bánh vào luộc, 
khi bánh nổi lên là chín, đun thêm 5 phút nữa mới 
vớt ra. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g, ăn thay boa chính. 

Công dụng: 

Trừ thấp kiện tỳ, tán hàn khử ứ. 

TRẦM HƯONG NẤU TIM LỢN 

Nguỵên liệu: 

Trầm hương 2g 
Sâm thái tử lOg 
Tim lợn 1 quả 
Nấm đông cô 30g 
Cần tây lOOg 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Xì dầu 10g 
Dầu ãn 50g 
Canh gà 300ml 
Cách làm: 

Trầm hương tán thành bột, sâm thái tử rửa sạch; 
nấm đông cô ngâm cho nở thái đôi; cần tây thái 
khúc khoảng 4cm; hành thái khúc; gừng thái sợi; tim 
iợn rửa sạch rồi thái miếng. 



Để chảo nóng cho dầu vào, bỏ tim [ợn vào xào 
lên rồi cho thêm rượu, muối, xì dầu, cần tây, nấm, 
trầm hương, canh gà vào để lủa nhỏ đun cho chín. 
Ăn ngày một lần, mỗi lần 50g tim lợn. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích tâm khí. 

NƯỚC UỐNG ĐAN SÂM HỔNG HOA 

Nguyên liệu: 

Đan sâm lOg 
Hồng hoa 6g 
Đường trắng 20g 
Sàm tây dương 6g 

Cách làm: 

Đan sâm, sâm tây dương thái miếng; hồng hoa 
rửa sạch cho vào nồi hầm cho thêm vào 150ml nước. 

Đun sôi vặn nhỏ lửa nấu thêm 15 phút là được. 
Khi uống cho thêm đường vào. 

Ngày uống một lần. 

Công dụng: 

Hoạt huyết khử ứ, an thần. 

ĐẢNG SÂM CẤN TÀY GIAO TRỤ 

Nguyên liệu: 

Đảng sâm lOg 


72 • ĨỈAHÍ bìm (Ciẻn soạn) 



Cần tây lOOg 
Giao trụ lOOg 
Rượu 10ml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Dầu ăn 50g 
Cách tàm; 

Đẳng sâm thái miếng; cần tây ruồ sạch thái khúc 
khoảng 4cm; giao trụ rửa sạch thái miếng dày lcm; 
hành thái khúc, gừng thái sợi- 

Cho nóng chảo đổ dầu vào phi thơm hành, gífng 
rồi bỏ giao trụ, cần tây, rượu, muối, đảng sâm vào 
xào rồi đổ 300ml canh gà vào vặn \ửở nhỏ nấu cho 
chín. 

Ngày một lần ăn trong bữa chính. Mỗi lần ăn 50g 
giao trụ, đảng sâm, cần tây ăn tuỳ ỷ. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, giảm huyết áp, khử ứ trệ. 

RÂU NGÔ HÓNG HOA NẤU TIM LỢN 


Nguyên tiêu: 

Râu ngô 80g 
Hồng hoa 6g 
Tim lợn 1 quả 
Rượu lOml 



Hành lOg 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Dầu ăn 30g 
Canh gà 300ml 
Cách làm: 

Râu ngô rửa sạch dùng 50ml nước nấu trong 25 
phút vớt bỏ râu ngô lấy nước; hồng hoa rủa sạch; tim 
lợn thái miêng mỏng; hành thái khúc, gừng thái sợi. 

Để dầu nóng cho tim lợn và hồng hoa vào xào 
lên, rồi bỏ nước râu ngô vào, sau đó bỏ rượu, hành, 
gừng, muối và canh gà vào, rồi vặn nhỏ lủa đun 
trong 25 phút là được. 

Ngày ăn một lần, mồi lần ãn 50g tim lợn. 

Công dụng: 

Hạ áp khử ứ trở. 

QUẾ CHI THIÊN MA CHƯNG ĐẨU CÁ CHÉP 

Ngupên liệu: 

Quế chi 10g 

Thiên ma lOg 

Xuyên khung 6g 

Phục linh lOg 

Đầu cá chép lcái 500g 

Rượu lOml 

Gừng 5g 


74* nm DÌ8H {Diên soạn) 



Hành lOg 

Muối 5g 

Xì dầu lOg 

Canh gà 300m! 

Cách tàm: 

Cho quế chi, thiên ma, phục linh, xuyên khung 
vào nồi, đổ vào 50ml nước vo gạo đun trong 20 
phút, lấy ra, lược bỏ xác để lại thiên ma, phục linh 
và nước thuốc. 

Đầu cá rửa sạch, bỏ mang, cho muối, hành, 
gừng, rượu, xì dầu vào trộn đều rồi ướp cá trong 
30phút. 

Cho đầu cá, phục linh, thiên ma vào nồi rồi 
đổ nước thuốc và canh gà vào đun trong 25 phút 
là được. 

Ngày một lần, mỗi lần ăn 50g cá, uống canh, ăn 
thiên ma, phục linh. 

Công đụng: 

Bổ não khử ứ. 

CANH HỔNG HOA THIÊN MA Óc LỢN 

Nguyên liệu: 

Thiên ma 15g 

Câu kỷ tử 15g 

Hồng hoa lOg 

Óc lợn 2 cái 



Nấm đông cô 4 cái 
Trứng gà 2 quả 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Xì dầu lOg 
Canh gà 300ml 
Dầu mè 5g 
Cách làm: 

Cho óc lợn vào nuớc dùng nhíp loại bỏ nhũng sợi 
gân đỏ và màng mỏng ở óc lợn rồi rửă sạch; thiên 
ma tán thành bột; câu kỷ tử rửa sạch; hồng hoa, nấm 
thái hạt lựU; gừng thái miếng, hành thái nhuyễn. 

Để óc vào bát rồi bỏ rượu, gừng, hành vào. Cho 
bát vào nồi hấp trong 25 phút thì lấy ra. 

Cho ít dầu vào chảo khi dầu nóng đổ canh gà vào 
rồi bỏ nấm, hồng hoa, bột thiên ma, câu kỷ tử, óc 
lợn vào, khi đã sôi thỉ bỏ xì dầu, muối, dầu mè vào. 

Đánh trứng gà cho đều rồi đổ từ từ vào canh óc 
lợn, khi trứng chín là được. 

Ngày một lần, mỗi lần ăn một bộ óc lợn, dùng 
trong bíte chính hoặc ăn không cũng được. 

Công dụng: 

Khử ử huyết, bổ não. 


76* TSMỈB m (DiẻBKMr) 



HẠT ĐÀO HỔNG HOA XÀO GÀ 


Nguyên tiêu ; 

Thịt gà lOOg 

Hạt đào 50g 

Ớt 1/2 quả 

Hồng hoa 6g 

Tỏi 5g 

Hành lOg 

Gừng 5g 

Muối 5g 

Tiêu 5g 

Bột năng 20g 

Xì dầu lOg 

Đường lOg 

Dầu ăn 50g 

Lòng trắng trứng 1 quả 

Cách tàm: 

Hạt đào bỏ vỏ; hồng hoa, câu kỷ tử ruồ sạch; thịt 
gà rửở sạch thái miếng khoảng 2cm để vào bát rồi 
bỏ muối, tiêu, lòng trắng trứng, bột nãng, vào trộn 
đều ướp trong 30 phút. 

Ớt Đà Lạt thái miếng nhỏ, hạt đào bỏ vào nước 
nóng luộc sơ rồi vót ra, để cho ráo bỏ vào chảo chiên 
sơ vớt ra để ráo dầu. 

Để nóng chảo cho dầu vào xào thịt gà chín vớt ra 
để ráo dầu; bỏ ớt xanh vào chảo xào sơ. 


Tki don ẩiti diửìỉ cho Aổiíài bênh tin neđì ♦ 77 



Phi thơm hành tỏi rồi bỏ gà, hạt đào, câu kỷ tử, 
hồng hoa, ớt vào rồi thêm rượu, muối, xì dầu,đường 
vào xào cho đều sau cùng bổ hạt đào đã chiên vào 
xào thêm một lúc cho đến khi chín. 

Ản ngày một lần, mỗi lần ăn 50g thịt gà và 20g 
hạt đào. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, bổ não khử ứ. 

ĐÀNG SÂM HÓNG HOA XÀO LƯƠN 

Nguyên liệu: 

Đảng sâm lOg 
Hồng hoa 6g 
Lươn 200g 
Rượu lOmỉ 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Hoa cải lOOg 
Nấm mèo 20g 
Nấm đông cô 30g 
Bột năng 20g 
Trứng gà 1 quả 
Canh gà lOOml 
Dầu ăn 50g 
Cách làm: 

Đảng sảm tán thành bột; hồng hoa ráa sạch; lươn 


78 • HMD QÌIIB {Kèn Ịcạn) 



rửci sạch, bỏ xương băm nhuyễn trộn với hồng hoa, 
bột đảng sâm, bột năng, rượu, lòng trắng trứng, 
muối. Sau khi trộn đều vo thành viên. 

Để chảo nóng cho dầu vào, khi dầu nóng cho cá 
vào chiên chín vớt ra. Đổ vào chảo 20g dầu rồi bỏ 
gìtìng, hành vào phi cho thơm sau đó bỏ nấm mèo, 
hoa cải, nấm đông cô, canh gà vào xào đều khi chín 
thì bỏ cá viên vào. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g cá viên. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử ứ trở. 

SINH ĐỊA đào nhân hổng hoa hẩm chân giò 

Nguyên liệu: 

Sinh địa lOg 
Hồng hoa 6g 
Đào nhân 6g 
Gìo lợn 2 cái 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Hành lOg 
Nước lèo lOOOml 
Cách làm: 

Sinh địa rửa sạch thái miếng; giò lợn cạo sạch 
lông, rửa sạch, chặt ra làm 4; đào nhân bỏ vỏ. 



Đổ nước lèo vào nồi, cho chân giò, sinh địa, hồng 
hoa, đào nhân, rượu, gừhg, hành, muối vào đun sôi 
vặn nhỏ lửa hẩm thêm 2 giờ là được. 

An ngày một lần. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, thông kinh mạch. 

HÓNG HOA ĐẢNG SÂM CHƯNG CHIM CÚT 

Nguỵên tiêu: 

Hồng hoa lOg 
Đảng sâm 15g 
Chim cút 2 con 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muôi 5g 
Canh gà 250ml 
Xì dầu 5g 
Tiêu xay 3g 
Cách làm: 

Hồng hoa, đảng sâm rửa sạch thái miếng; chim 
cút làm sạch; hành thái nhuyễn, gừhg thái miếng. 

Chim cút bỏ vào nước sôi luộc sơ rồi vớt ra cho 
vào bát rồi thêm rượu, muối, xì dầu, hành, gừng vàc 
trộn đều ướp 30 phút rồi cho canh gà vào, để hồng 
hoa, đảng sâm lên mình chim cút. Đun lửa to trong 
30 phút. 


80 * mn BlM (!& «1Ì 



An ngày một lần trong bữa chính mỗi lần ăn một 
con chim cút. Tác dụng bổ khí huyết, khử ứ trở. 

CANH NHÂN SÂM THỈĨ NẠC 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm trắng 9g 
Cam thảo 3g 
Bạch truật 6g 
Gùhg lOg 
Hành lOg 
Rượu lOml 
Thịt nạc 200g 
Muối 5g 

Canh gà lOOOml 

Cách ỉàm: 

Nhân sâm rửă sạch thái miếng; cam thảo, bạch 
truật, gừng thái miếng; hành thối khúc; thịt nạc thái 
miếng khoảng 3cm. 

Cho canh gà vào nồi, bỏ thịt nạc, rượu, hành, 
gừhg, sâm, bạch truật, cam thảo vào đun sôi vặn nhỏ 
lửa hầm thêm 1 giờ là được. 

Ngày ăn một lần mỗi lần ăn 50g thịt nạc. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ôn tâm dương. 



TRÀ SƠN TRA ĐẢNG SÂM 


Nguỵên liêu: 

Sơn tra lOg 
Đảng sâm 6g 
Đường trắng 20g 

Cách làm: 

Sơn tra bỏ hạt, rửa sạch thái miếng; đảng sâm 
thái miếng. Cho đảng sâm, sơn tra vào nồi đổ vào 
200ml nước. Đun sôi vặn lửa nhỏ khoảng 15 phút là 
được. Vắt lấy nước rồi bỏ đường trắng khuấy đều. 
Uống thay nước, tác dụng hoạt huyết hoá ứ. 

TOÀN QUY HẤP BỔ CÂU 

Nguỵên tiêu: 

Toàn quy 9g 
Đào nhân 9g 
Hồng hoa 9g 
Đảng sâm 9g 
Sơn tra 12g 
Bố câu 1 con 
Rượu lOml 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Hành 5g 
Xì dầu lOg 
Canh gà 300ml 



Cách làm: 

Toàn quy, hồng hoa rửa sạch thái miếng; đào 
nhân bỏ vỏ, rửa sạch thái miếng; sơn tra bỏ hạt 
thái miếng; bò câu làm sạch; hành thái khúc; gừng 
cắt miếng. 

Cho bồ câu vào bát bỏ muối, rượu, xì dầu, hành, 
gừng vào ướp 30 phút, rồi bỏ sơn tra, đảng sâm, 
hồng hoa, đương quy, đào nhân canh gà vào. Để bát 
vào nồi hấp đun bằng lửa to khoảng 45 phút ỉà được. 
Ngày ăn một lần mỗi lần ăn nửa con bồ câu. 
Công dụng: 

Bổ khí huyết, khử ứ trở. 

XUYỀN KHUNG HỔNG HOA ĐƯƠNG QUY HẦM GÀ7089Ó 

Nguỵên liệu: 

Xuyên khung 6g 
Đương quy 6g 
Hồng hoa 6g 
Gà trốngchoai lcon 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Đương quỵ, xuyên khung rủa sạch thái miếng; gà 
làm sạch, bỏ ruột; hồng hoa rửa sạch. 



Cho gà vào nồi hầm, rồi bỏ rượu, muối, hành, 
gừng, đổ thêm nước lèo vào sau đó bỏ đương quy, 
xuyên khung, hồng hoa vào. Đun sôi, vặn lửa nhỏ 
hầm thêm 1 giờ là được. 

An ngày một lần, mỗi lần ăn 50g thịt gà. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, bổ khí huyết. 

TRÀ SON TRA ĐÀO NHẮN 

Nguỵên tiêu: 

Sơn tra 20g 

Đào nhân 6g 

Hồng hoa 6g 

Đảng sâm lOg 

Đường trắng 30g 

Cách làm: 

Sơn tra bỏ hạt, rỉtă sạch; đào nhân bỏ vỏ; hồng 
hoa, đảng sâm rửa sạch, thái miếng. 

Cho tất cả vào nồi đổ vào 300ml nước, hầm 15 
phút rồi để nguội, vớt xác thuốc ra, lấy nước rồi bỏ 
đường vào. 

Uống thay nước. 

Công dụng: 

Khử ứ huyết, hạ áp. 


84* mn hivn íttièn 



Mực XÀO HỐNG HOA ĐÀO NHÂN 


Nguyên lỉệuĩ 

Hồng hoa 6g 
Đào nhân 6g 
MựclOOg 
Rau cần 200g 
Nấm đông cô 50g 
Rượu 10ml 
Xì dầu lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Hành lOg 
Canh gà 500ml 
Dầu ãn 50g 
Cách tòm: 

Hồng hoa rửa sạch; đào nhân trụng sơ rồi lột vỏ; 
nấm đông cô thái đôi, mực rửa sạch thái miếng 
khoảng 3cm, rau cần thái khúc khoảng 3cm; hành 
thái khúc, gừng thái lát. 

Để chảo đổ dầu vào bỏ gừng, hành phi cho thơm, 
rồi bỏ mực, rượu, muối, xì dầu, nấm, hồng hoa, đào 
nhân vào xào đều, đổ canh gà vào, nấu bằng lủu nhỏ 
cho đến chín và đặc lại. 

Ngày ăn một lần trong bữa chính, mỗi lần ăn 50g 
cá mực. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ, bổ khí huyết. 



CANH PHỤ PHIẾN SON TRA TH|T bò 
Nguyên liệu: 

Thịt bò 200g 
Thục phụ phiến 15cj 
Sơn tra 20g 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 

Nước dùng lOOOm 
Cách làm: 

Phụ phiên rủa sạch; sơn tra bỏ hạt, rồi cắt miếng; 
thịt bò rửa sạch, thái miếng vuông khoảng 4cm; 
hành thái khúc, gừng đập dập. 

Bồ thịt bò, rượu, hành, gừng vào bát ướp trong 
30 phút, rồi bỏ phụ phiến vào nồi hầm, đổ vào 
lOOml nước, đun sôi vặn lửa nhỏ lại hầm thêm 1 giờ, 
rồi bỏ thịt bò vào, đổ nước vào, vặn lửa to đun sôi rồi 
vặn lửa nhỏ hầm thêm 1 giờ là được. 

Ản ngày một lần, mỗt lần 50g thịt bò. 

Công dụng: 

Hồi nghịch cớu dương, bổ khí huyết. 

BÁNH ĐẢO NHÂN PHỤC LINH 

Nguyên liệu: 

Đào nhân 6g 


86 ♦ Tí Ai í BÌHB (Kèn soạn) 



Phục linh 15g 
Hồng hoa 6g 
Bột mì 200g 
Đường trắng 30g 
Bột nổi một ít 
Cách làm: 

Đào nhân luộc sơ, bỏ vỏ; phục linh hong khô 
cùng với đào nhãn tán thành bột. 

Bột mì, bột thuốc, hồng hoa, nước trộn đều, bỏ 
bột nổi vào, sau khi bột nở cắt thành từng miếng 
khoảng 5cm. Bổ bột vào nồi chưng 15 phút là được. 

Ngày ăn một lần, ăn vào buổi sáng, môi lần 
4 miếng. 

Công dụng: 

Hoạt huyêt hoá ứ, trừ thấp kiện tỳ. 

TIM LỌN NÁU NGỌC TRÚC 

Nguyên liệu: 

Tim lợn 15g 
Ngọc trúc lOOg 
Hành và gia vị vừa đủ. 

Cách làm: 

Tim lợn rửa sạch thái nhỏ, ướp hành,gia vị. Ngọc 
trúc rửa sạch thái nhổ, cho vào nước nấu 2 lần còn 
lại lOOml. Cho tim vào nước ngọc trúc nấu chín, cho 
gia vị vừa ăn. 



Công dụng: 

Trị bệnh đái đường, bệnh tìm phổi, dưỡng huyết, 
an thần. 


CANH XUONG SỐNG LỌN NẤU PHỤC LINH 

Nguyên liệu: 

Xương sống lợn 50g 
Phục linh 30g 
Gia vị vừa ăn. 

Cách ỉàm: 

Xương lợn nấu nhổ lửa hầm rồi bỏ xương và mỡ 
đi, chí lấy nước. Sau đó cho phục linh vào nấu, nêm 
gia vị vừa ăn. Ngày ăn hai lần. 

Công dụng: 

Bổ não, mạnh thận, ích tỳ, an thần, hạ đường 
trong máu, làm mạnh tim, hạ huyết áp, tăng khả 
năng kháng thể của cơ thể. 

QUY KỲ ĐIẾU Kễ 


Nguyên liệu: 

Đương quylOg 
Hoàng kỳ 20g 
Gà con 1 con 
Rượu lOml 
Hành lOg 


88 • TMI Qlnn (teo «cạn) 



Gừng 5g 
Muối 5g 

Nấm đông cô 30g 

Cách làm: 

Đương quy, hoàng kỳ rửà sạch thái miếng mỏng; 
nấm rủở sạch, thái làm 2; gà làm sạch, bỏ ruột; hành 
thái khúc, gừng đập dập. 

Cho gà vào nồi hầm đổ nước lèo vào, rồi bỏ rượu, 
muối, gừng, hành, nấm, đương quy và hoàng kỳ vào. 

Đun sôi vặn luồ nhỏ hầm thêm một giờ là được. 
Ngày một lần ăn trong bữa chính, mối lần ăn 50g 
thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, dưỡng âm thoái nhiệt, bổ gan thận. 

TRÙNG THẢO CHƯNG GÀ 

Nguỵên liệu: 

Sâm đỏ 9g 

Đông trùng hạ thảolOg 

Gà trống con lcon 

Rượu lOml 

Hành lOg 

Gừng 5g 

Muối 5g 

Xì dầu lOg 


Tkĩ(k(Mdiửg(k)(^bệỂỉiiD!ẸỈ* 89 



Cách làm: 

Trùng thảo ngâm rượu 30 phút rồi rửa sạch; sâm 
đồ rửa sạch thái miếng; gà làm sạch, bỏ lòng; hành 
thái khúc, gừng thái lát. 

Để gà vào đĩa thoa rượu, xì dầu, muối, lên mình 
gà, rồi bỏ gừng, hành và ỎOOml nước canh gà vào, 
để sâm, trùng thảo lên mình gà. Vặn 1Ủ& to đun trong 
1 giờ là được. 

Ngày một lần, mỗi lần ăn 50g thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích phê thận. 

TÁO ĐỎ ĐÀNG SÂM HẨM BÀO NGU 

Nguyên liệu: 

Táo đỏio quả 
Đảng sâm lOg 
Bào ngư lOOg 
Canh gà 400ml 
Cải non lOOg 
Rượu lOml 
Hành 5g 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Dầu ăn 30g 
Cách tàm: 

Táo đổ bồ hạt, rửa sạch; đảng sâm thái miếng; 


90 ♦ TDAHB Dim (Cr.én soạn) 



bào ngư rửa sạch thái miếng; cải nia sạch; hành thái 
khúc; gừng thái lát. 

Để chảo nóng đổ dầu vào, dầu nóng bỏ táo, đẳng 
sâm, gừng, hành vào xào sơ, đổ canh gà, bào ngư, 
rượu, muối, cải vào rồi vặn lủa nhỏ nấu thêm 25 
phút là được. 

Ngày một lần, ăn trong boa chính hoặc ãn không 
đều được. Chia liều trên thành hai phần. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết. 

nhị hổng hấp mạn ngư 

Nguyên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 
Sâm đỏ 9g 
Cá lạc 500g 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Xì dầu lOg 
Tiêu xay 3g 
Cách làm: 

Táo đổ bỏ hạt rửa sạch; sâm đổ thái miếng; cá 
làm sạch, bỏ mang và ruột, sắt khúc dài khoảng 
4cm, nhưng không cắt rời ra. 



Cho cá vào bát thoa xì dầu, rượu, muối lên rồi bỏ 
hành, gừng vào, để sâm, táo lên mình cá, rắc tiêu lẻn 
sau đó đổ 200ml nước canh gà vào. Cho bát vào nồi 
vặn lửa to đun trong 15 phút là được. 

Ngày ăn một lần mỗi lần ăn 50g cá. 

Công dụng: 

Bổ khí dường huyết. 

QUY KỲ HẤP CẢ CHÈM 

Nguyên liệu: 

Đương quy 6g 
Hoàng kỳ 15g 
Cá chẽm lkg 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Xỉ dầu lOg 
Canh gà 300ml 
Cách làm: 

Đương quy, hoàng kỳ rửa sạch thái miếng; cá 
làm sạch bỏ mang và ruột; hành thái khúc, gừng 
đập dập. 

Cho cá vào bát rồi thoa rượu, xì dầu, muối lên 
mình cá, sau đó bỏ gừng, hành vào và đổ 300ml 
canh gà vào; để đương quy, hoàng kỹ lên minh cá. 


92 ♦ THMỈB m (Bicn soạn) 



Cho bát vào nồi hấp 15 phút bằng lửa to là được. 

Ngày một lần ăn trong bữa chính, mỗi lần 
ăn 50g. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích tinh tuỷ. 

TẢO Đỏ ĐẢNG SÂM HẨM HẢI SÂM 

Nguyên liệu: 

Táo đỏ lOquả 
Đảng sâm lOg 
Hải sâm 50g 
Nấm mèo 30g 
Cà rốt lOOg 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Hành lOg 
Canh gà 300ml 
Dầu ăn 50g 
Cách làm: 

Táo đỏ bỏ hạt; nấm mèo, hải sâm ngâm cho nở 
thái miếng; cà rốt thái khúc khoảng 4cm; hành thái 
khúc, gừng đập dập. 

Để chảo nóng rồi đổ dầu vào cho gừng, hành vào 
phi thơm rồi bỏ hải sâm, rượu, muối, đảng sâm, táo 
đỏ, nấm mèo, cà rốt vào xào đều, đổ canh gà vào, 
vặn \ửò nhỏ hầm cho chín. 


Tlực cfac đíả dưõcụ^ cho wíàj bênh tim Dacb ♦ 93 



Ngày ãn một lần, mỗi lần ăn 25g hải sâm. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, thêm tinh ích tuỷ. 

RƯỢU SÂM ĐỎ CẨU KỶ TỬ 

Nguyên tiêu: 

Táo đỏ 10 quả 
Sâm đỏ lOg 
Câu kỷ tử 20g 
Sơn tra 20g 
Rượu nếp 500ml 
Cách làm: 

Táo đỏ bỏ hạt; sâm đỏ thái miếng; câu kỷ tử rửa 
sạch; sơn ừa bỏ hạt. 

Bỏ sâm đỏ, táo đỏ, câu kỷ tử vào rượu nếp, đậy 
nắp bình cho kín, mỗi ngày lắc một lần, ngâm 20 
ngày là được. 

Ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 15ml. 

Công dụng : 

Bổ khí huyết, cường hoá cơ tim, túc tiến tuần 
hoàn máu. 


SÂM ĐỎ ĐIỂN THẤT HẤP Bố CÂU 

Nguyên tiệu: 

Sâm đỏ lOg 


94 • Tstm DỈM (Kiên sạn) 



Điền thất lOg 
BỒ câu 1 con 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Sâm đỏ thái miếng; điền thất tán thành bột; bồ 
càu làm sạch. Cho bồ câu vào bát rồi thoa rượu, xì 
dầu, muối lên mình bồ câu, rồi bỏ gừhg, hành, sâm, 
điền thất và đổ 300ml nước canh gà vào. Để bát vào 
nồi đun 45 phút là được. 

Ngày ăn một lần mỗi lần ăn 1/2 con bồ câu, 
Công dụng: 

Bổ hư ích huyết, bổ khí khử ứ. 

CANH HOÀNG KỲ NẤM ĐẦU KHỈ 

Nguyên liệu: 

Hoàng kỳ lOg 
Đương quy lOg 
Hồng hoa 6g 
Nấm đầu khỉ lOOg 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Muối 5g 


HnỊc dũũ đnh dfõf^ cho rụạíời bệch tia mi ♦ 95 



Hành lOg 
Tiêu xay 3g 
Cải bẹ trắng lOOg 
Canh gà lOOml 

Cách làm: 

Nấm đầu khỉ rửa sạch cho vào thau đổ nước 
nóng vào ngâm khoảng 30 phút thì vớt ra bổ rễ thái 
miếng mỏng; gừng thái lát; hành thái khúc; cải trắng 
rửa sạch. 

Hoàng kỳ thái miếng, đương quy thái miếng dài 
khoảng 4cm; hồng hoa rửa sạch cho tất cả vào nồi 
đổ canh gà vào. Đun sôi bằng lửa to, rồi vặn lửa nhỏ 
hầm thêm 25 phút là được. 

Ngày ăn một lần, ăn trong bữa chính. 

Công dụng: 

BỔ khí dưỡng huyết, bổ não cường thân. 

CANH SÂM ĐỎ ĐUÔI NAI 

Nguỵên liệu: 

Sâm đỏóg 
Đuôi nai 1 cái 
Thịt gà 200g 
Gìo sông 50g 
Thịt nạc 50g 
Rượu lOml 
Đường trắng 5g 


96« THMB Bỉnn (tliên som) 



Hành lOg 

Gừng 5g 

Nấm đông cô 30g 

Canh gà 2000ml 

Dầu ãn 50g 

Cách làm: 

Để đuôi nai vào ngâm trong nước sôi, rủa sạch, 
rồi bổ vào nước đang sôi đun thêm 10 phút nữa lấy 
ra, cạo sạch lông. 

Để chảo nóng đổ dầu vào, khi dầu nóng bổ gừng, 
hành vào phi cho thơm rồi đổ rượu vào thêm nước, 
bỏ đuôi nai vào đun 10 phút để khử mùi tanh rồi thối 
miếng lớn. Để nồi lên bêp, đổ dầu vào đợi dầu nóng 
bỏ gừng, hành vào phi thơm rồi bồ đuôi nai, thịt gà, 
giò sống, thịt nạc, nấm, canh gà vào, cuối cùng bỏ 
sâm đỏ vào. 

Đun sôi vặn lửa nhỏ nấu thêm 1 giờ là được. Ăn 
3 ngày một lần, mồi lần ăn 1/2 đuôi nai, uống canh 
tuỳy. 

Công đụng: 

Bổ nguyên khí, ích thận tinh, ấm yên tất. 

TÁO ĐỎ BẮC KỲ 


Nguyên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 
Bắc kỳ lOg 
Đường trắng 30g 



Cách làm: 

Táo đỏ bỏ hạt thái miếng, bắc kỳ thái miếng bỏ 
tất cả vào nồi đổ vào 200ml nước. 

Đun sôi, vặn nhỏ lửa nấu thêm 20 phút, khi uống 
thì bổ đường vào. 

Uống thay nuớc. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí, ích khí huyết. 

SÂM HOA KỲ HẦM GÀ 

Nguyên liệu: 

Sâm hoa kỳ lOg 
Gà trống choai lcon 
Rượu 10ml 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Hành 5g 
Cách làm: 

, Sâm ngâm nd rồi thái miếng; gà làm sạch bồ 
ruột; hành thái khúc; gừng thái lát. 

Bỏ sảm vào bụng gà, cho gà vào nồi hầm, đổ vào 
lOOml nước, bỏ gừng, rượu, hành vào. 

Đun sôi bằng lửa to, rồi vặn lửa nhỏ lại hầm 
trong một giờ là được. Ngày một lần, mỗi lần ăn 
50g thịt gà. 


98 * TDAND ỉ>\u (Diên soạn) 



Công dụng: 

Ra mồ hôi, trị khát, ích khí định thần, bổ khí 
huyết. 


SƠN TRA TH|T bò 

Nguyên liệu: 

Sơn tra 8g 
Thịt bò 500g 
Hành lOg 
Gừhg 5g 
Muối 5g 
Dầu ăn 500g 
Cách làm: 

Sơn tra rửa sạch, thái miếng; thịt bò rửa sạch thái 
sợi dài khoảng 5cm; hàntậlíái khúc, gừng đập dập. 

Lấy 1/2 sơn tra và thịt bò cho vào nồi, đổ vào 
lOOml nước, đun 30 phút, vớt ra để ráo. 

Để chảo nóng đổ dầu vào, khi dầu nóng bỏ thịt 
bò thái sợi vào rán, vớt ra để ráo. 

Lấy bớt dầu ra, để lại khoảng 30g, vặn lửa vừa rồi 
bỏ sơn tra, thịt bò vào xào đều. 

Ngày ăn một lần, trong»bữa chính. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí, hạ áp. 



NHị nhân phục thẩn 
Nguyên tiêu: 

Táo chua 9g 
Bách tử 9g 
Táo đỏ 6 quả 
Phục thần 6g 
Lưỡi lợn 1 cái 
Cần tây 200g 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Xì dầu lOg 
Muối 5g 
pầu ăn 50g 
Cách làm: 

Táo chua, bách tử rửa sạch; táo đỏ bỏ hạt; lưỡi 
lợn luộc sơ vớt ra cạo sạch lớp biểu bì ở ngoài; hành 
thái khúc, gừhg thái lát. 

Bỏ lười lợn, táo chua, táo đỏ, bách tử, phục thần 
vào nồi, đổ vào 500ml nước, đun sôi, vặn lủa nhỏ 
nấu thêm 35 phút nữa vớt lưỡi lợn ra bỏ vào nước 
lạnh, thái miếng mỏng và vớt bổ xác thuốc. 

Cần tây rửa sạch thái khúc khoảng 4cm. Để chảo 
nóng đổ dầu phi thơm gừng, hành rồi bỏ lưỡi, rượu, 
xỉ dầu, muối và cần tây vào xào chín là được. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 30g lưa lợn. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí, đính thần. 


100 • TOANS Blií (Dử sạn) 



TRẦN BỈ BÓ CÂU 


Nguyên liệu: 

Trần bi 6g 
Tai vị 6g 
Thảo quả 1 quả 
Đinh hương 3 hạt 
Nhục quế 6g 
Xì dầu 20g 
Muối lOg 
Bồ câu 2 con 
Đường trắng 30g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Dầu ãn 50g 
Canh gà 600ml 
Cách làm: 

Bồ câu làm sạch bỏ ruột; gừng đập dập, hành 
thái khúc; trần bì thái sợi. 

Để chảo nóng đổ dầu vào phi thơm gừng, hành rồi 
bỏ đường, xì dầu, canh gà vào, sau đó bỏ trần bì, tai 
vị, thảo quả, đính hương, nhục quế vào nấu 30 phút, 
cuối cùng bỏ bồ câu vào, nấu thêm 30 phút nữa. 
Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 1/2 con bồ câu. 
Công dụng: 

Hành khí, ích tinh tuỷ. 


1ĨIỊÍC đơQ cfinh diõũg cbo bệĩứi tiu tẹdi ♦ 101 



CHẢO BẮC KỲ ĐẠI TÁO 


Nguyên liệu: 

Bắc kỳ lOg 
Đại táo 10 quả 
Gạo 200g 

Cách tàm: 

Bắc kỳ ngâm cho nở; táo rửa sạch bỏ hạt; gạo vo 
sạch. Bỏ tất cả vào nồi đổ vào một lượng nước thích 
hợp nấu thành cháo là được. 

Ăn hai lần một ngày, mỗi lần 50g cháo. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí, định thần. 

TRẢ LONG NHÃN SÂM 

Nguyên liệu: 

Nhãn nhục lOg I ,■ 

Sâm tây 6g 
Đường trắng 20g 

Cách làm: 

Cho nhãn nhục, sâm tây vào nồi hầm, thêm 
200ml nước vào. Đun sôi vặn lủa nhỏ nấu thêm 15 
phút, khi uống thì bổ đường vào. 

Uống ngày một lần, mỗi lần 50ml. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết định thần, dùng cho người bị khí hư 
mất ngủ. 


102 * mm dIkí (biên soạn) 



QUY KỲ NẤU TIM LỌN 


Nguyên tiêu: 

Hoàng kỳ lOg 
Quế chi lOg 
Đại táo 10 quả 
Gừng lOg 
Hành lOg 
Tìm lợn 1 quả 
Dầu ăn 50g 
Canh gà 300ml 
Cách tàm: 

Hoàng kỳ ngâm nở, thái miếng; quê chi rửa sạch; 
táo bỏ hạt; hành thái khúc; gừng thái miếng; tim luộc 
qua rửa sạch, thái miếng. 

Để chảo nóng cho dầu vào, dầu nóng bỏ gừng, 
hành vào phi thơm, bỏ tiếp tim lợn vào xào sơ, rồi 
đổ canh gà vào, bỏ quế chi, hoàng kỳ, táo vào vặn 
lủci nhỏ nấu cho chín là được. 

Ngày ãn một lần, mỗi lần ăn 1/2 quả tim. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí, ích tinh huyết, tâm khí bất túc. 

CHÁO ĐẠI TẢO QUẾ KỲ 


Nguyên tiêu: 

Đại táo 10 quả 


lkdft(ttđâỊ|ỊdlOt^tMtỉlKKỈl* 103 



Quế chi lOg 

Hoàng kỳ lOg 

Nhãn nhục lOg 

Gạo lOOg 

Cách làm: 

Táo bỏ hạt rửa sạch; quế chi, nhãn nhục, hoàng 
kỳ thái miếng; gạo vo sạch. 

Cho táo, quế chi, hoàng kỳ vào nồi, đổ ìoỡml 
nước, đun sôi vặn nhỏ lửà hầm thêm 25 phút, để 
nguội vớt bỏ xác lấy nước. 

Đổ nước thuốc, nhãn nhục và gạo vào nồi cho 
vào môt lượng nước vừa đủ nấu cho gạo nở là được. 

An ngày một lần vào buổi sáng, mỗi lần 
50g cháõ. 

Công đụng: 

Tẩm bổ tâm khí định tâm an thần. 

TÁO NHÂN HẦM GÀ 


Nguyên liệu: 

Táo chua 12g 
Viễn chế 6g 
Phục thần 5g 
Quế nhục lOg 
Táo đỏ lOquả 
Gà trống choai lcon 
Rượu lOml 


104 * TDAO Bìm (biên soạn) 



Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Xì dầu lOg 
Canh gà 400ml 
Cách làm: 

Táo chua rửa sạch, bỏ tạp chất; viễn chế, phục 
thần rủa sạch bỏ vào nồi đổ vào 50ml nước đun sôi, 
vặn nhỏ lửa hầm thêm 25 phút, bỏ xác thuốc, lấy 
nước. 

Quế viên nhục, táo bỏ hạt,thái hạt lựu, Gà làm 
sạch, bỏ lòng luộc sơ trong nước sôi, vớt ra thoa xì 
dầu, rượu, muối lên mình gà; gừng đập dập, hành bó 
lại thành bó nhét vào bụng gà. Để gà vào nồi hấp, 
đun bằng lửa to trong 1 giờ là được. 

Ngày mật lần ãn trong bữa chính, mỗi lần ăn 50g 
thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ tâm khí an thần. 

CÀN KHÔN CHƯNG GÀ 

Nguỵên liệu: 

Thiên đông lOg 
Mạch đông lOg 
Gà trống choai 1 con 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 



Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 
Canh gà 300ml 

Cách làm: 

Thiên đông rủfa sạch thái miếng; mạch đông bổ 
tim; gà hống làm sạch bổ lòng; hành thái khúc, gừng 
thái lát. 

Để gà vào bát, lấy rượu, muối, xì dầu thoa lên 
mình gà, bỏ gừng, hành vào bụng gà, để thiên đông, 
và mạch đông lên mình gà, đổ canh gà vào. 

Cho bát vào nồi đun bằng lửa to trong một giờ là 
được. Ngày một lần ăn trong bữa chính. 

Công dụng: 

Bổ tim gan, bổ khí huyết. 

SÂM TÁO ĐOÀN NGƯ 

Nguyên liệu: 

Đảng sâm 15g 
Táo đỏ 10 quả 
Sinh đỉa lOg 
Cam thảo 6g 
Ba ba lcon 500g 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 
Hành lOg 


106 • THAM BÍM (Kêa soạn) 



'Gừng 5g 
Muối 5g 
Canh gà 300ml 

Cách tàm: 

Đảng sâm rửa sạch thái miếng; táo đỏ bỏ hạt; 
sinh địa, cam thảo thái miếng, hành thái khúc, gừng 
thái miếng; ba ba bổ đẳu, móng. 

Cho ba ba vào bát, lấy rượu, xì dầu, muối thoa lên 
mình ba ba rồi bỏ gừng, hành vào trong bụng ba ba, 
bỏ đảng sâm, táo, sinh địa, cam thảo vào mai ba ba, 
đậy mai ba ba lên, đổ canh gà vào. Để bát vào nồi 
đun 40 phút là được. 

Mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn 50g thịt ba ba. 
Công dụng: 

Bổ tâm thận, bổ khí huyết. 

SÂM MẠCH KIM QUY 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 
Mạch đông 12g 
Ngũ vị tử lOg 
Rùa lcon 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 
Gừng 5g 
Hành lOg 



Muối 5g 

Canh gà300ml 

Cách làm: 

Nhân sâm rửa sạch thái miếng; mạch đông bồ 
tim; ngũ vị tử rửa sạch bỏ tạp chất; hành thái khúc, 
gùhg thái lát. 

Rùa làm sạch bỏ đầu, đuôi, để lại mai, thái thịt 
rùa thành 8 miếng; thoa xì dầu, rượu, muối lỗn thịt 
rùa rồi bỏ vào bát, bỏ nhân sàm, mạch đông, ngũ vị 
tử lên thịt rùa và đậy mai rùa lại; bỏ gừng, hành xung 
quanh rùa, đổ canh gà vào. Đun trong 40 phút bằng 
lửa to là được. 

Ngày một lần, mỗi lần 50g thịt rùa, ăn cả nhân 
sâm và mạch đông. 

Công dụng: 

Bổ âm bổ thận, ích khí điền tinh. 

NHÂN SÂM NẤU GÀ 


Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 
Mạch đông lOg 
Ngũ vị tử 9g 
Gà tơ 1 con 
Xì dầu lOg 
Muối 5g 
Gừng 5g 
Hành lOg 


108* TIANO bhn (Biên soạn) 



Cà rốt lOOg 
Nấm đông cô 50g 
Thịt nguội 50g 
Dầu ăn 50g 
Canh gà 500ml 
Cách làm: 

Nhân sâm ngâm nở, mạch đông bỏ tim, ngũ vi tử 
rửa sạch, hành thái khúc, gừng thái miếng, cà rốt 
thái miếng vuông khoảng 4 cm, nấm ngâm nở rửa 
sạch thái làm hai, thịt nguội thái miếng. 

Gà làm sạch bỏ lòng thái miếng vuông khoảng 4 
cm. Để chảo nóng đổ dầu vào phi thơm hành, gừng 
rồi bỏ gà, nấm, cà rốt, ngũ vị tử, mạch đông, nhân 
sâm vào xào đều đổ canh gà vào vặn lủa nhỏ hầm 
cho đến khi chín. 

Ngày ăn một lần mỗi lần ăn 50g thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ thận dưỡng tâm. 

NH| đổng xào hoa chí 

Nguỵên liệu: 

Thiên đông 12g 
Mạch đông 12g 
Mực lOOg 
Cần tây lOOg 
Nấm đông cô 50g 


Tk(k(Mảửg(ki^b^lifiiBÌ* 109 



Rượu 10ml 
XI dầu lOg 
Muối 5g 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Canh gà 300ml 
Dầu ăn 50g 
Cách làm: 

Thiên đông rửa sạch thái miếng; mạch đông bỏ 
tim; mựt rửa sạch thái dài khoảng 4 cm, ngang 2cm; 
cần tây rủa sạch, thái khúc khoảng 4 cm; nấm thái 
đôi; hành thái khúc, gừng thái lát. 

Mạch đông, thiên đông bỏ vào nồi nhổ, đổ vào 
lOOml canh gà đun cho chín. 

Để chảo nóng đổ dầu vào phi thơm gừng, hành 
rồi bỏ mực vào xào sơ sau đó bỏ nấm, cần tây, thiên 
đông, mạch đông, nêm xì dầu, muối, canh gà vào 
xào cho chín là được. 

Ngày một lần ăn trong bữa chính mỗi lần ăn 
50g mực. 

Công dụng: 

Bổ tâm thận, bổ khí huyết. 

NGỌC TRÚC TÂM TỦ 


Nguyên liệu: 

Ngọc trúc 15g 
Mạch đông lOg 


110* m«i Blm (Biên soạn) 



Thiên đông lOg 
Đại táo 10 quả 
Tim lợn 1 quả 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gừng 5g 
Muối 5g 

Canh gà lOOOml 
Cải non 200g 
Dầu ăn 50g 

Cách làm: 

Ngọc trúc rửa sạch, thái khúc; mạch đông, bổ 
tim; thiên đông thái miếng, táo bỏ hạt; tim lợn luộc 
sơ trong nước sồi vớt ra thái miếng; gừng đập dập, 
hành thái khúc. 

Để chảo nóng đổ dầu vào phi thơm hành, gừng 
rồi đổ canh gà vào. Khi canh gà sôi bổ ngọc trúc, 
mạch đông, thiên đông, táo, rượu, muối và tim vào, 
vặn lửa nhỏ nấu thêm 20 phút. 

Ngày một lần mỗi lần ăn 1/2 quả tim. 

Còng dụng: 

Bổ âm bổ khí huyết, ích tâm ích khí. 



SONG NHỈ XÀO HOA CHI 


Nguỵên tiêu: 

Ngân nhĩ 15g 
Nắm mèo 20g 
Mực tươi 200g 
Rượu 10ml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Cần tây 50g 
Dầu ăn 50g 
Cách tàm: 

Ngân nhĩ, nấm mèo ngâm cho nở xé miếng; mực 
rửa sạch thái miếng dài 4 cm, ngắn 3 cm; cần tây rủà 
sạch thái khúc khoảng 4 cm; hành thái khúc, gừhg 
thái lát. 

Để chảo nóng rồi đổ dầu vào phi thơm gừng, 
hành rồi bỏ mực vào xào sơ sau đó cho ngân nhĩ, 
nấm mèo, cần tây vào xào cho chín là được. 

Ngày ăn một lần, ăn trong btte chính. 

Công dụng: 

Bổ tâm thận, hạ áp giảm mỡ. 

DƯƠNG SÂM MẠCH ĐÔNG 

Nguỵên tiêu: 

Sâm tây dương lOg 


112 ♦ THAM DlMO (Kéĩi soạn) 



Mạch đông lOg 
Ngũ vị tử 9g 

Cách làm: 

Sâm ngâm nở thái lát mỏng; mạch đông bỏ tim; 
ngu vị tử rửa sạch. Cho tất cả vào nồi, đô vào 
200ml nước. 

Đun sôi bằng lủa to, sau đó vặn lửa nhỏ đun thêm 
15 phút là được. 

Uống thay nước. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích tâm thận. 

CANH NHÃN SÂM TUYẼTCẢP 

Nguyên tiêu: 

Nhân sâm lOg 
Táo đỏ 10 quả 
Sò tuyết lOg 
Đường phèn lOg 

Cách làm: 

Nhân sâm ngâm thái miếng mỏng; táo đỏ bỏ hạt; 
sò tuyết ngâm nở nhặt sạch; đường phèn giã nhỏ, 
Cho tất cả vào nồi đổ vào 150ml nước. Đun sôi 
vặn nhỏ lửa nấu thêm 25 phút là được. 

Chia liều trên làm hai, ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Bổ tâm thận, ích tinh huyết. 



ĐẢNG SÂM XÀO GAN LỢN 


Nguyên liệu: 

Đảng sâm lOg 
Mạch đông 9g 
Đan sâm 9g 
Trần bì 6g 
Gan lợn lOOg 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Gùng 5g 
Muối 5g 
Trứng gàl quả 
Bột nãng20g 
Xì dầulOg 
Cách làm: 

Bỏ đảng sâm, mạch đông, đan sâm, trần bì vào 
nồi, đổ vào một ít nước và nâu 25 phút, vớt bổ xác 
lấy nước. 

Gan lợn rửa sạch thái miếng mổng; hành thái 
khúc, gừng thái lát. Bỏ gan lợn vào bát bỏ bột năng, 
xì dầu, đánh trứng vào trộn đều. 

Để chảo nóng đổ dầu vào phi thơm hành, gừng 
bỏ gan, rượu, nước thuốc vào xào đều là được. 

Ngày ăn một lần trong bữa chính. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ích khí huyết. 


114» TIM BÌ»I (biên soạn) 



LONG XỈ HÝ TRÂN CHÂU 


Nguỵên liệu: 

Long xỉ nung 15g 
Hàu nung 15g 
Trân châu mẫu 30g 
Đảng sâm 15g 
Mạch đông 9g 
Mực 200g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Rượu lOml 
Muối 5g 
Cần tây lOOg 
Nấm đông cô 50g 
Thịt nguội 50g 
Canh gà 300ml 
Dầu ăn 50g 
Cách tàm: 

Bỏ 5 vị thuốc trên vào nồi, đổ vào 200ml nước, 
đun sôi vặn nhỏ lửa hầm thêm 25 phút vắt lấy nước 
bỏ xác. 

Cần tây rửa sạch, thái khúc; hành thái khúc, gừng 
thái lát, nấm ngâm nở rồi thái ra làm hai; thịt nguội 
thái miếng, mực thái miếng dài 4cm, ngang 2cm. 

Để chảo nóng đổ dầu vào, phi thơm hành, gừng 
rồi bỏ mực vào sau đó bỏ rượu, cần tây, nấm, thịt 



nguội, nước thuốc, canh gà, muối vào, vặn nhỏ lủci 
lại nấu cho chín là được. 

Ngày một lần, mỗi lần 50g mực. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ích tinh huyết. 

ĐAN SÂM HẤP CÁCH THUỶ 

Ngupên liệu: 

Đan sâm 15g 
Mạch đông 9g 
Đảng sâm lOg 
Ba ba lcon 300g 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 

Nấm đông cô 30g 
Xì dầu lOg 
Tiêu xay 3g 
Canh gà 300ml 

Cách tàm: 

Đan sâm ngâm nở; mạch đông bỏ tim; đảng sâm 
thái miêng; ba ba làm sạch, bỏ đầu, ruột, chân; nấm 
ngâm nở thái đôi; hành thái khúc, gừng thái lát. 

Bỏ ba ba vào bát, thoa rượu, muối, xì dầu lên; bỏ 
đan sâm, đảng sâm, mạch đông lên trên, đặy rrỉai ba 


116 ♦ THANH 5ÌHB (biên sạn) 



ba lại, bỏ nấm, gừng, hành vào, đổ canh gà vào. Đun 
lửa to hấp khoảng 40 phút là được. 

Ngày một lần mỗi lần ăn 50g thịt ba ba. 

Công dụng: 

Bổ gan âm, ích khí huyết. 

MẠCH ĐÔNG KỶ TỬ NAU NGÂN NHĨ 

Nguỵên liệu: 

Nhân sâm lOg 

Câu kỷ tử 15g 

Mạch đông 9g 

Ngân nhĩ 20g 

Đường phèn lOg 

Cách làm: 

Nhân sâm ngâm nở, câu kỷ tử rủa sạch, bỏ tạp 
chất; mạch đông bồ tim; ngân nhĩ ngâm nở, bỏ rễ xé 
sợi; đường phèn giã nhỏ. 

Bỏ nhân sâm, mạch đông, câu kỷ tử, ngân nhĩ 
vào nồi, đổ vào 600ml nước hầm bằng lửa to đến khi 
sôi rồi vặn lửa nhỏ hầm thêm 10 phút, sau đó bỏ 
đường phèn vào hầm thêm 25 phút là được. 

Ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Bổ dương nhuận phế, bổ gan ích thận. 



CHÁO SƠN TRA THÙ Ồ 


Nguyên liệu 

Sơn tra 15g 
Hà thủ ô lOg 
Gạo lOOg 

Cách làm: 

Sơn tra rủa sạch bỏ hạt, thái miếng mỏng; hà thủ 
ô ngâm nở thái lát mỏng; gạo vo sạch. 

Cho tất cả vào nồi, đổ vào lOOOml nước. Đun 
sôi, vặn nhổ lửa hầm thêm 1 giờ thì được. 

Ngày ăn hai lần, ăn thay bĩte chính. 

Công dụngĩ 

Bổ gan thận, ích khí huyết. 

BÁCH TỦ NHÂN NẪU TIM LỌN 

Nguyên tiêu: 

Bách tử 12g 
Nhân sâm lOg 
Đan sâm 15g 
Mạch đông 9g 
Nấm mèo 30g 
Tim lợn l quả 
RượulOml 
Gừng 5g 
HànhlOg 


118»TBMIB Btni (biên sạn) 



Muối 5g 
Xì dầulOg 
Tiêu xay3g 
Dầu ăn50g 

Cách làm: 

Bách tử rửa sạch, loại bồ tạp chất; đan sâm thái 
miếng; sâm ngâm nở thái miếng; nấm mèo ngâm 
nở, bổ rễ; mạch đông bỏ tim; tim lợn rửa sạch thái 
miếng; hành thái khúc; gừng thái lát. 

Để chảo nóng đổ dầu vào phi thơm gừng, hành 
rồi bỏ tim vào xào sơ sau đó bỏ nấm, rượu, xì dầu, 
muối, bách tử, nhân sâm, mạch đông, đan sâm vào 
xào cho đều đổ 400ml nước canh gà vào vặn lửa nhỏ 
lại nấu chín là được. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần 50g tim lợn. 

Công dụng: 

Bổ thận dưỡng gan. 

TÁO ĐÒ THỦ Ố HẨM ĐẬU ĐEN 

Nguỵên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 
Hà thủ ô 15g 
Đậu đen 200g 
Muối lOg 
Chần giò 1 cái 
Cách làm: 

Táo đỏ bỏ hạt; hà thủ ô rủa sạch thái miếng; đậu 



đen rửa sạch bỏ chất bẩn. Bỏ đậu đen, táo đỏ, hà thủ 
ô vào nồi; chân giò rửa sạch, chặt iàm 4 bỏ vào nồi, 
đổ vàol500ml nước. 

Đun sồi bằng lủa to, vặn lửa nhỏ hẩm thêm 1 giờ 
là được. Ngày một lần ăn trong bữa chính. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, bổ ích khí huyết. 

XUYÊN KHUNG HỐNG HOA HẦM Bổ CÂU 
Nguyên liệu: 

Xuyên khung lOg 
Hồng hoa 6g 
Thiên đông lOg 
Mạch đông lOg 
Táo đổ 10 quả 
Bồ câu 1 con 
Rượu lOml 
Gừhg 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Cách làm: 

Xuyên khung rửa sạch thái miếng; hồng hoa 
rưa sạch; thiên đông thái miếng; mạch đông 
rứa sạch; táo đỏ bỏ hạt; gừng thái miếng, hành 
thái khúc. 

Bô câu bo đuôi, nội tạng và móng, dùng nước sôi 
trụng sơ, lấy muối và rượu thoa lên, đồng thời bỏ 


120 * TBAMB BlM (Diên sạn) 



thuốc vào trong nồi cùng với bồ câu, đổ vào 600ml 
nước canh gà. 

Cho lửa to đun sôi rồi vận lửa nhỏ hầm thêm 45 
phút ỉà được. Mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn 1/2 con 
bồ câu và uống canh. 

Công đụng: 

Khử ứ, bổ khí huyết, 

NƯỎC UỐNG NHÂN SÂM, BẠCH THƯỢC, MẠCH ĐÔNG 

Nguỵên tiêu: 

Nhân sâm lOg 

Bạch thược 9g 

Mạch đông 9g 

Đường trắng lOg 

Cách ỉàm: 

Nhâm sâm ngâm mềm thái miếng, bạch thược 
ngâm thái miếng; mạch đông bỏ tim. 

Bỏ nhân sâm, mạch đông, bạch thược vào nồi, 
đổ vào 300ml nước. Vặn lủa to đun sôi, vặn lửa nhỏ 
hầm thêm 25 phút nũa rồi bỏ đường trắng vào là 
được. 

Mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần 50ml, uống thay 
nước trà. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích dương thận. 



NHÂN SÂM CÂU ICỶ HẨM GÀ TRỐNG 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 
Cẩu kỷ tử 15g 
Gà trống choai 1 con 
Rượu lOml 
Muối 5g 

Canh gà 2000ml 

Cách làm: 

Nhân sâm ngâm nước, thái miếng; câu kỷ tử rửa 
sạch, bỏ chất bẩn; gà trống bỏ đuôi, nội tạng và 
móng; gừng đập dập, hành thái khúc. 

Bỏ gà vào bát thoa rượu lên, bỏ xì dầu, muối, 
gừng, hành vào bụng gà; nhân sâm, câu kỷ tử bỏ lên 
mình gà; đổ canh gà vào. 

Bỏ bát vào nổi, đun bằng lửa to trong 50 phút là 
được. 

Công dụng: 

Ôn dương bổ thận, ích khí bổ huyết. 

HẠT ĐÀO KỶ TỪ XÀO GAN CẬT 

Nguyên liệu: 

Hạt đào 15g 
Câu kỷ tử lOg 
Gan lợn lOOg 
Cật lợn lOOg 


122 ♦ TBASB Dim (ttên sạn) 



Mộc nhĩ đen 30g 
Tây phiến lOOg 
Trứng gà 1 quả 
Bột năng 20g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Canh gà lOOml 
Dầu ăn 50g 
Cách làm: 

Hạt đào bỏ vỏ; câu kỷ tử ảte sạch bỏ chất bẩn; 
gan lợn rửa sạch thái miếng; cật lợn rửa sạch thái làm 
hai, bỏ gân trắng tỉa hoa; mộc nhĩ ngâm, bỏ rễ thái 
sợi; tây phiến rửa sạch thái đoạn khoảng 4 cm; gừng 
thái miếng, hành thái đoạn; gan, cật, bột năng, trứng 
gà và nước muối trộn đều; hạt đào xào cho thơm. 

Để nóng chảo đổ dầu vào phi thơm gừng, hành 
rồi bỏ gan, cật, mộc nhĩ, hạt đào, cẩu kỷ tử, tây 
phiến vào xào đều là được. 

Mổi ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g gan, cật. 
Công dụng: 

Bổ khí huyết sáng mắt, ôn gan bổ thận. 

ĐAN SÂM CẨU KỶ TỬ NẤU TRỨNG BÓ CÂU 

Nguyên liệu: 

Đan sâm lOg 
Câu kỷ tử 20g 



Trứng bồ câu 10 quả 

Đường phèn lOg 

Cách làm: 

Đan sâm ngâm nước thái miếng; câu kỷ tử rửa 
sạch bỏ tạp chất; đưởng phèn giã nhỏ. 

Bỏ đan sâm, câu kỷ tử vào nồi, để nồi lên lửa to đổ 
vào 200ml nước, nấu sôi 25 phút, lấy từng trúng bồ 
câu đập vào nước sôi, bỏ đường phèn nấu tan là được. 

Mỗi ngày ăn một lần, ăn thay bữa sáng. 

Công dụng: 

ích khí huyết, bổ gan thận, thêm tinh hoa. 

TRÀ DIỆU HƯƠNG TÁO ĐÒ 

Nguyên liệu: 

Táo chua lOg 

Câu kỷ tử 12g 

Long nhãn 9g 

Đường trắng lOg 

Cách làm: 

Táo chua rửa sạch, bỏ tạp chất; câu kỷ tử rủa 
sạch, bỏ tạp chất; táo đỏ bỏ hạt; bỏ táo chua, táo đỏ, 
cẩu kỷ tử, long nhãn vào nồi, đổ vào 150ml nước. 

Đun sôi vặn lủa nhỏ nấu thêm 25 phút, bỏ đường 
trắng vào là được. Ngày uống hai lần, mổi lần 50ml. 

Công dụng: 

Bổ khí huyết, ích gan thận. 


124 »THAM! BÌM (En soạn) 



NHÂN SÂM MẠCH ĐÔNG XÀO CẬT LƠN 


Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 
Mạch đông 9g 
Cật lợn 2 quả 
Tây lan hoa lOOg 
Rượu lOml 
Xì dầu lOg 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Dầu ăn 50g 
Canh gà 300ml 
Cách íàm: 

Nhân sâm ngâm mềm thái miếng; mạch đông bỏ 
tim; cật rừà sạch, thái làm hai bỏ gân trắng tỉa hoa; 
tây lan hoa rủci sạch, tỉa hoa; gừng thái miếng, hành 
thái đoạn. 

Để chảo nóng đổ vào, dầu nóng bỏ gừng, hành 
vào phi thơm, rồi bỏ cật, tây lan hoa, muối, nhân 
sâm, mạch đông vào, cho tiếp canh gà vào nấu chín 
là được. 

Mỗi ngày ăn một lần, mỗi lần ãn 50g cật, tây lan 
hoa ăn tuỳ ý. 

Công dụng: 

Ồn dương bổ khí, bổ huyết. 



NHÂN SÂM HẨM CÁCH THUỲ 


Nguyên liệu * 

Nhân sâm lOg 
Mạch đông 9g 
Táo đỏ 10 quả 
Đan sâm lOg 
Ba ba 1 con 500g 
Rượu lOml 
Gừhg 5g 
Muối 5g 
Hành lOg 
Xì dầu lOg 
Canh gà 300ml 
Cách làm: 

Nhân sâm ngâm nước, thái miếng; táo bỏ hạt, 
mạch đông bỏ tim; đan sâm ngâm nưóc thái miếng; 
gừhg thái miêhg; hành thái khuc. 

Ba ba rửa sạch, bổ đầu, móng và nội tạng, bỏ vào 
bát, đe nhân sâm, mạch đông, táo đỏ, đân sâm lên 
mình ba ba, thoa rượu trắng, xi dầu, muối lên mai ba 
ba, đổ canh gà vào. 

Bỏ bát vào nồi hấp bằng lửa to ừong 35 phút là 
được. Môi ngày một lần, mỗi lần ăn 50g ba ba ăn cả 
nhân sâm, táo đỏ. 

Công dụng: 

On dương bo thận, bổ khí bổ huyết. 


126 * mHỉ BlSH (Kên soạt) 



MỘT SỐ MÓN ĂN CHO NGƯÒt BỆNH TIM 
MÃN TÍNH TỪ BỆNH PHổl 


CHÁO HẠNH NHÂN 


Nguyên liệu: 

Hạnh nhân lOg 

Xuyên bối mẫu 6g 

GạolOOg 

Cách làm: 

Hạnh nhân bỏ vỏ; xuyên bối mẫu tán thành bột; 
gạo vo sạch. Bỏ gạo, hạnh nhân, xuyên bối mẫu vào 
nồi, đổ vào lOOOml nước. Đun sôi, vặn lủfa nhỏ nấu 
thêm 45 phút là được. 

Mỗi ngày hai lẩn, sáng và chiều, mỗi lần 50g 
cháo. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt giải độc, khử ứ trị ho. 

NGÂN NHĨ NẤU ĐƯỜNG PHÈN 

Nguyên liệu: 

Ngân nhĩ 20g 



Xuyên bối mẫu 6g 

Hạnh nhân lOg 

Đường phèn 15g 

Cách tàm: 

Hạnh nhân bỏ vỏ; ngân nhĩ ngâm bỏ rễ, thái 
nhuyễn; xuyên bối mẫu, sạch, bỏ tạp chất; 
đường phèn giã nhỏ. 

Cho hạnh nhân, ngân nhĩ, xuyên bối mẫu, đường 
phèn vào trong nồi, đổ vào 300ml nước. Đun sôi, 
vặn lửà nhỏ nấu trong một giờ là được. 

Mỗi ngày ãn hai lần, ăn cả cái lẫn nước. 

Công dụng: 

Nhuận phế trị ho thanh nhiệt. 

SINH ĐịA hẩm THUỶ ngư 


Nguỵên liệu: 

Sinh địa lOg 
Hoài sơn 12g 
Phục linh 12g 
Ngũ vị tử 6g 
Hạt đàol2g 
Ba ba 1 con 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 

Canh gà 1500ml 


128 ♦ nm ôlna (biên $cạn) 



Cách làm: 

Sinh địa rửa sạch, thái miếng; hoài sơn thái 
miếng; phục linh thái viên nhỏ; ngũ vị tử rửa sạch; 
hạt đào bỏ vỏ; ba ba bỏ đầu, móng và nội tạng; gừng 
thái miếng, hành thái đoạn. 

Cho ba ba vào nồi, bỏ gừng, hành, rượu, muối, sinh 
địa, hoài sơn, phục linh, ngũ vị tử, đổ canh gà vào. 

Đun sôi, vặn nhỏ lủa nhỏ hầm thêm 45 phút níte 
là được. Mỗi ngày một lần, ăn thay thức ăn, ăn cả 
nước lẫn cái. 

Công dụng: 

Ôn dương nhuận phế, trị ho bình xuyễn. 

XUYÊN BỐI NẤU LỀ 


Nguyên liệu: 

Xuyên bối mẫu lOg 
Hạnh nhân 10 quả 
Trần bì 6g 
Đường phèn 12g 
Lê 2 quả 
Cách làm: 

Xuyên bối mẫu tán nhuyễn; tần bí thái miếng 
mỏng; hạnh nhân tán thành bột; lê rủa sạch bỏ hạt 
thái miếng như hình mặt trăng; đường phèn giã nhỏ. 

Cho lê, xuyên bối mẫu, hạnh nhân, trần bì, 
đường phèn vào bát, đổ vào lOOml nước. Cho bát 
vào nồi, vặn lửa to đun trong 50 phút là được. 



Mỗi ngày ăn một lần ăn cả cái lẫn nước. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt giải độc, trị ho bình xuyễn. 

NAM SA SÂM NẤU PHổl LỌN 

Nguụên liêu: 

Nam sa sâm 15g 

Phổi lợn lcái 
Rượu lOml 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Muối 5g 

Cách ỉàm: 

Nam sa sâm rửa sạch thái miếng; phổi lợn rủa 
sạch, thái miếng vuông khoảng 4cm; gừng thái 
miếng; hành thái khúc. 

Cho phổi lợn vào nồi, bỏ rượu trắng, gừng, hành, 
muối vào, đổ vào 2000ml nước. 

Đun sôi rồi để lửa nhỏ nấu thêm 50 phút nữa là 
được. 

Ăn mỗi ngày một lần, uống canh, mỗi lần ãn 50g 
phổi lợn. 

Công dụng: 

Bổ phổi bình suyễn. 


130 * nm m (Diên soạn) 



HẠNH NHÂN NẤU củ CÀI 


Nguyên liệu: 

Hạnh nhân lOg 
Xuyên bối mẫu lOg 
Củ cải trắng 500g 
Xì dầu lOg 
Gìửig 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Dầu ănõOg 
Cách làm: 

Hạnh nhân bổ vỏ; xuyên bối mẫu rửa sạch, bỏ 
tạp chất; củ cải trắng rủa sạch, thái miếng vuông 
khoảng 4 cm; gừng thái miếng; hành thái khúc. 

Để chảo nóng đổ dầu vào, cho gừng, hành vào 
phi thơm, bỏ củ cải vào, đổ vào 500ml nước, muối, 
hạnh nhân, xuyên bối mẫu vào, để lửa vừa nấu chín. 
Ngày một lần, mỗi lần tuỳ ý ăn củ cải và uống canh. 

Công đụng: 

Thanh phế nhiệt, trị ho. 

XUYÊN BỐI HẠNH NHÂN YẾN SÀO 


Nguyên liệu: 

Xuyên bối mẫu lOg 
Hạnh nhân lOg 
Yến sào lOg 
Đường phèn 15g 


Hự! (bo dnh dtiog áo !$Ểi bệnh tii sá • 131 



Cách làm: 

Xuyên bối mẫu, hạnh nhân tán bột; yến sào 
ngâm, nhặt sạch lông; đường phèn giã nhỏ. 

Cho hạnh nhân, xuyên bối mẫu, hạnh nhân, 
đường phèn vào nổi, đổ vào lOOml nước. Đun sôi, 
vặn lửa nhổ nấu thêm 50 phút là được. 

Mỗi ngày một lần, ăn thay bữa sáng, mổi lần một cốc. 

Công dụng: 

Bổ dương nhuận phế, khử đờm trị ho. 

CHẢO YẾN SÀO 

Nguyên liệu: 

Yến sào lOg 

Đường phèn lOg 

Gạo lOOg 

Cách làm: 

Yến sào sau khi ngâm nước, nhặt sạch lông; gạo 
vo sạch; đường phèn giã nhỏ. 

Cho gạo vào nồi, đổ vào 800ml nước, vặn lửa to 
đun sôi, rồi cho đường phèn, yến sào vào, vặn lửa 
nhỏ, nấu thêm 45 phút thì được. 

Mỗi ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g cháo. 

Công dụng: 

Nhuận phế trị ho. 


132 * THAM DliD (Diẻn soan) 



CHẢO HẠNH NHÂN 


Nguyên liệu: 

Hạnh nhân20g 
Bột ngó senlOOg 
Bột mìlOOg 
Đường trắng 15g 

Cách làm: 

Hạnh nhân bỏ vỏ, tán thành bột trộn đểu với bột 
ngó sen. Bột mì rang chín, để nguội, bỏ bột ngó sen, 
hạnh nhân, đường trắng vào nồi, đổ vào 400ml nước 
trộn đều. 

Cho nồi lên bếp, đổ vào lOOml nước, đun sôi, bỏ 
bột đã trộn ở trên vào, khuấy đều đến khi thành hồ, 
chín là được. 

Mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn 50g cháo. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt giải độc, nhuận phế dứt ho. 

DƯA KHỐ KIỆU TRẮNG NẤU MƯỎP ĐANG 

Nguyên liệu: 

Dưa khô 12g 
Kiệu trắng 9g 
Mướp đắng 200g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Dầu ăn 30g 



Cách làm: 

Dưa khô rửa sạch, kiệu rửa sạch; mướp đắng rửa 
sạch thái miêng dài khoảng 4 cm, ngang 3 cm. 

Để chảo nóng cho dầu vào phi thơm gừng, hành, 
đổ vào 600ml nước, bỏ mướp đắng, dưa khô, kiệu 
vào, vặn lửa nhổ đun trong 35 phút là được. 

Mổi ngày một lần, ăn cả cái lẫn nước. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt hoá đởm, nhuận phế trị ho. 

NƯỎC UỐNG NHÂN SÂM NGŨ v| TỦ HẠT ĐÀO 

Nguyên liệu: 

Nhân sâmlOg 

Ngũ vị tử 9g 

Hạt đào lOg 

Đường trắng lOg 

Cách làm: 

Nhân sâm ngâm, thái miếng; ngũ vị tử rửa sạch 
bồ tạp chất; hạt đào rủa sạch. 

Cho nhân sâm, ngũ vị tử, hạt đào vào nồi đổ vào 
150ml nước. Đun sôi, vặn lửa nhỏ nấu thêm 35 phút 
bỏ đường trắng vào là được. 

Ngày hai lần, mỗi lần uống 50ml, ăn cả cái. 

Công dụng: 

Bổ phế thận, ích tinh huyết. 


134 ♦ THAM Bỉm (BÍCH soạn) 



BÓ CÂU NẤU NHÂN SÂM TRÙNG THẢO 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 

Đông trùng hạ thảo lOg 

Bồ câu già lcon 

Rượu lOml 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Muối 5g 

Nước canh gà 2000ml 

Cách làm: 

Nhân sâm ngâm, thái miếng; trùng thảo dùng 
rượu ngâm 30 phút vớt ra; bồ câu bỏ đuôi, nội tạng 
và móng; gừng đập dập, hành thái khúc. 

Thoa rượu, muối lên mình bồ câu, bỏ trùng thảo, 
gừng, hành vào bụng bồ câu, chẻ đầu bồ câu ra bỏ 
vào 10 cọng trùng thảo, dùng chỉ trắng buộc lại bỏ 
vào nồi, đổ vào 2000m! nước. 

Đun sôi, vặn lửa nhỏ nấu thêm 1 giờ 30 phút là 
được. Mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn 50g bồ câu, 
canh uống tuỳ ỹ. 

Công dụng: 

Bổ thận nhuận phế, khử đởm trị ho. 

NHÂN SÂM CỦ NĂN NẤU PHổl LỌN 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 



Củ năn 50g 
Phổi lợn 200g 
Rượu lOml 
Tây phiến 50g 
Gừng 5g 
Hành 5g 
Muối 5g 
Xì dầu lOg 
Dầu ăn 50g 
Canh gà 400ml 
Cách làm: 

Nhân sâm ngâm thái miếng; củ năn bỏ vổ thái 
đôi; phổi rửa sạch, trụng sơ vào nước sôi thái miếng 
vuông khoảng 4 cm;tây phiến rửa sạch thái đoạn 4 
cm; gừng thái sợi, hành thái khúc. 

Để chảo nóng đổ dầu vào, dầu nóng cho phổi, nhân 
sàm, củ năn, gừng, hành, rượu, muối, xì dầu vào và đổ 
canh gà vào vặn lửa nhỏ đun thêm 30 phút là được. 

Ngày một lần, ăn cả nước lẫn cái, mỗi lần ăn 
50g phổi. 

Công dụng: 

Nhuận phế thận, ích phế khí. 

CHÁO CÂU KỶ HẠT ĐÀO 

Nguyên liệu: 

Câu kỷ tử 20g 
Hạt đào 20g 
Gạo lOOg 


136 • THANH Bìm (Biên wạn) 



Cách làm: 

Câu kỷ tử rửa sạch, bỏ tạp chất; hạt đào rửa sạch; 
gạo vo sạch. Cho gạo, cẩu kỷ tử, hạt đào vào nồi, đổ 
vào lOOOml nước. Đun sôi, vặn nhổ lửa nấu thêm 
45 phút là được. 

Ngày hai lần, sáng và chiều ăn thay bữa chính. 
Công dụng: 

Bổ tim, ích khí huyết. 

HẠT ĐÀO XÀO GÀ 


Nguyên liệu: 

Hạt đào 30g 
Thịt gà 250g 
Mộc nhĩ đen lOg 
Tỏi lOg 
Hành lOg 
Xì dầu lOg 
Rượu lOml 
Tiêu xay 3g 
Lòng trắng trứng 1 cái 
Bột năng 30g 
Muối 15g 
Đường trắng lOg 
Cách tàm: 

Hạt đào luộc sơ bằng nước sôi, vớt ra, để ráo 



nước, xào thơm, vớt ra để ráo dầu. Thịt gà rửa sạch, 
thái miếng mổng, cho rượu, xì dầu, muối, tiêu, 
đường , bột năng, lòng trắng trứng vào trộn đều. 
Mộc nhĩ ngâm bỏ cuống, thái sợi nhuyễn. 

Để chảo nóng đổ dầu cho thịt gà vào xào sơ. Để 
lại trong chảo 30g dầu cho tỏi, hành, gừng phi 
thơm, bỏ mộc nhĩ, thịt gà vào thêm rượu vào trộn 
đều, bỏ hạt đào vào xào đều là được. 

Mỗi ngày ăn một lần, ăn thay thức ăn, mổi lần ăn 
50g thịt gà. 

Công dụng: 

Bổ tim dưỡng huyết, nhuận phế nạp khí. 

SÒ TUYẾT NƯỚC DỪA 


Nguyên liệu: 

Sò tuyết 9g 

Đường phèn 15g 

Nước dừa tươi 20ml 

Gừng tươi 5g 

Cách làm: 

Sò tuyết ngâm nước hai giờ, bỏ gân và tạp chất 
đcn. Nước gừng nấu sôi, cho sò tuyết vào luộc, vớt 
ra để ráo. 

Lấy 150ml nước nấu sò tuyết, bỏ đường phèn 
vào nấu cạn, bỏ nước dừa vào, vặn nhỏ lửa đun thêm 
5 phút là được. 

Mỗi ngày một lần, uống lOOml . 


138 » TSMiD Blst (Kén sạn) 



Công dựng: 

Bổ tim, dưỡng huyết, ích tinh, nhuận phế 
dưỡng dương. 

CÂU KỶ TÙ XÀO LÒNG TRẮNG TRỨNG GÀ 

Nguyên liệu: 

Cẩu kỷ tử lOg 
Lòng trắng trứng 2 cái 
Đậu xanh 200g 
Canh gà 150ml 
Muôi 5g 
Đường 5g 
Dầu ăn 30g 
Cách tàm: 

Câu kỷ tử rủà sạch, bỏ tap chất; đậu xanh ngâm 
nước nóng, vớt ra để ráo. Bỏ lòng trắng trứng gà vào 
bát, bỏ muối, đường vào đánh cho lòng trắng trứng 
sánh lại. 

Để chảo nóng đổ dầu vào cho lòng trắng trứng 
vào rán chín vớt ra để ráo dầu. 

Nấu canh gà sôi, bỏ phụ liệu vào, bỏ lòng trắng 
trứng vào trộm đều, rồi bổ đậu xanh, câu kỷ tử vào 
cho dầu mè vào là được. 

Mỗi ngày ăn một lần, ăn thay thức ăn. 

Công dụng: 

Bổ tim huyết, ôn phế, bỏ khí sáng mắt. 



HẠT ĐÀO NGÓ SEN XÀO THỊt lợn 

Nguyên tiêu: 

Hạt đào 20g 
Ngó sen 400g 
Thịt lợn 150g 
Nấm đông cô 20g 
Hành 20g 
Dầu ăn 30g 
Tiêu xay 3g 
Bột năng 20g 
Cách tàm: 

Hạt đào xào thơm; ngó sen chẻ đôi, thái miếng 
mỏng; thịt lợn rửa sạch, bãm nhuyễn; nấm đông cô 
rửa sạch thái đôi; hành tỉa hoa. Cho thịt lợn vào 
chảo xào, sau đó thêm hành, tiêu vào, ổ thêm vào 
mot ít nước, xào khan. Tiếp đó cho ngó sen, thịt lợn, 
nấm đông cô vào trôn đều, bỏ nó sen vào nồi hấp, 
để lủa lớn trong khoảng 45 phút là được. 

Ăn ngày một lần. 

Công dụng: 

Bổ tim huyết, ôn phế. 

CÁT CẢNH TÁO NẤU CHIM CÚT 

Nguyên tiêu: 

Cát cánh 15g 
Táo 7 quả 


140 • nm EilKB (biên soạn) 



Chim cút 2 con 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Cách làm: 

Cát cánh rửa sạch, thái miếng; táo bỏ hạt; chim 
cút bỏ đuôi, nội tạng và móng; gừng thái miếng; 
hành thái khúc. Cho chim cút vào nồi, rồi bỏ 
thêm rƯỢu, muối, gừng, hành vào, sau đó đổ thêm 
vào 400ml nước, bỏ cát cánh và táo vào. Nấu sôi 
bằng lửa lớn, để lửa nhỏ nấu trong khoảng 45 
phút là được. 

Ăn mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn một con chim 
cút và uống canh. 

Công dụng: 

Khai phế hoá ẩm, khử đờm dừng ho. 

QUẾ CHI XUYÊN BỐI NẤU LÊ 

Nguyên liệu: 

Quế chil 2g 
Chích tô tử 12g 
Lê 2 quả 
Đưàng phèn 20g 
Xuyên bối mẫu 12g 


ĩliíc dđủ cM dẾOẴ cio bêoh tiii nadỉ ♦ 141 



Cách làm: 

Bỏ chích tô tử, lê, quế chi vào nồi, để lửa vừa nấu 
trong khoảng 20 phút, chắt lấy nước. Xuyên bối mẫu 
tán nhừ; lê bỏ hạt, thái miếng mỏng; đường phèn tán 
nhỏ. Bỏ lê, xuyên bối mẫu, nước thuốc, đường phèn 
vào nồi, đổ thêm vào 250ml nước, đun sôi bằng lỏa 
ỉớn, sau đó để lửa nhỏ nấu thêm khoảng 40 phút nũa 
là được. 

Ăn mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn một quả lê. 

Công dụng: 

Ôn phê khử đờm, dứt ho bình suyễn. 

XUYÊN Bối TÁO ĐỎ NẤU thịt rùa 

Nguyên liệu: 

Tượng bối 9g 
Xuyên bối 9g 
Táo đổ 10 quả 
Rùa 1 con 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Xuyên bối mẫu, tượng bối rủa sạch, sấy khô, tán 
thành bột; táo đỏ rủa sạch bỏ hạt; rùa bỏ đầu, đuôi, 
móng và nội tạng, giữ lại mai rùa 


142 • TBAHB sim (hiên soạn) 



Cho thịt rùa vào nồi, bỏ rượu, muối, gừng, hành, 
táo, xuyên bối, tượng bôi vào thêm SOOml nước vào. 
Đun sôi, vặn lửa nhỏ nấu thêm 40 phút là được 
Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần ãn 50g thịt rùa, uống 
canh. 

Công dụng: 

Nhuận phế hoá đờm. 

XUYÊN BỐI TRÙNG THẢO NẤU VỊĩ nước 

Nguyên tiêu: 

Xuyên bối mẫu 12g 
Tượng bối 12g 
Trùng thảo lOg 
Vịt nước lcon 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành 5g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Xuyên bối mẫu, tượng bối rửa sạch, bỏ tạp chất; 
trùng thảo ngâm rượu 30phút vớt ra. 

Vịt bồ đuôi, nội tạng và móng; gừng đập dập; 
hành thái nhổ bỏ vào trong bụng vịt, bỏ vịt vào nồi. 

Trùng thảo, xuyên bối mẫu, tượng bối cũng bổ 
vào nồi, đổ vào 2500ml nước rồi bỏ muối vào. Đun 
sôi, vặn lửa nhỏ nấu thêm 1 giờ là được. 


Tbực ddD c&h dtỗqg cbo o^iỉcâ bậả tin md) * 143 



Ngày một lần, mỗi lần ãn 50g thịt vịt và uống 
nước canh. 

Công dụng: 

Tẩm bổ thận huyết, khử đờm dứt ho. 

nhỊ hạnh xuyên bối nấu cá mực 

Nguyên liệu: 

Hạnh nhằn 12g 
Bạch quả 15g 
Cá mực 200g 
Rượu lOml 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Canh gà 600ml 
Cách làm: 

Hạnh nhân bỏ vổ, bỏ hạt; bạch quả bỏ vồ, bỏ 
tim, cá mực rửa sạch, thái miếng dài khoảng 3cm, 
ngang 2cm; gừhg thái miếng; hành tỉa hoa. 

Cho cá mực vào nồi, bỏ gừng, hành, rượu, muối 
vào, đổ vào 600ml canh gà. Đun sôi, vặn lửa nhỏ, 
mỗi lần ăn 50g cá mực, canh uống tuỳ ý. 

Công dụng: 

Nhuận phế hoá đờm, khử đờm dừng ho. 


144 * TBAHB BÌNB (Biéri soan) 



CANH PHỔI LỌN củ CÀI HẠNH NHÂN 


Nguyên liệu: 

Phổi lợn lcál 
Củ cải trắng 300g 
Hạnh nhân 12g 
Rượu lOml 
Gừlng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Cách làm: 

Hạnh nhân bỏ vỏ; củ cải rửa sạch, thái miếng 
khoảng 4 cm; phổi rủa sạch thái miếng khoảng 3 
cm; gừng đập dập; hành tỉa hoa. 

Cho phổi, củ cải, hạnh nhân, rượu, gừng, hành, 
muối vào nồi, đổ vào 1500ml nước canh gà. Đun 
sôi, vớt bọt, vặn lửa nhổ nấu trong 50 phút là được. 
Mỗi ngày một lần, mỗi lần ăn 50g phổi, tuỳ ý ăn củ 
cải và uống canh. 

Công dụng: 

Thanh phếhoá đờm, dừng ho suyễn. 

BẠCH QUẢ ĐẬU XANH NẤU PHổl LỌN 

Nguyên liệu: 

Bạch quả 15g 
Đậu xanh 50g 
Phổi lợn lcái 


lk!(teảủd*3ifld»[Ịi$bệéliíLiạii‘ 145 



Rượu lOml 

Gừng 5g 

Hành lOg 

Muối 5g 

Cách làm: 

Bạch quả bỏ vỏ và tim; đậu xanh rửa sạch, bổ tạp 
chất; phổi rửa sạch thái miếng khoảng 4cm; gừng 
đập dập; hành thái khúc. 

Bỏ phổi vào nồi, đổ vào 1500ml nước canh sà, 
bỏ rượu, gừng, hành, muối, bạch quả, đậu xanh vào. 
Đun sôi, vớt bọt, vặn nhỏ lửa nấu thêm 1 giờ là được. 

Ngày ăn một lần, mỗi lần ăn 50g phổi, tuỳ ý ăn 
đậu xanh và uống canh. 

Công dụng: 

Thu phế khí, ngưng đờm suyễn, hoá thuỷ ẩm. 


BẠCH QUẢ SÒ HUYẾT 

Nguyền liệu: 

Bạch quả 20g 
Sò huyết lOg 
Đường phèn 15g 
Cách làm: 

Bạch quả bồ vỏ, bỏ tim; sò tuyết sau khi ngâm bỏ 
tạp chất và gân; đường phèn đập dập. 

Cho bạch quả vào nồi, đổ vào 200ml nước, bỏ sò 
tuyết, đường phèn vào. Đun sôi, vặn nhỏ lửa nấu cho 


146 4 THANH BÌII (Diên Mạn) 



đến khi bạch quả chín là được. 

Mỗi ngày một bát, ăn cả cái lẩn nước. 

Công dụng: 

Ôn dương bổ phế, khử đờm dừng ho, hoá ẩm 
bình xuyễn. 


XUYÊN BỐI VI CÁ 


Nguyên liệu: 

Xuyên bối mẫulOg 
Táo đỏ 10 quả 
Hạnh nhân lOg 
Vi cá 50g 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Rượu lOml 
Thái đản 50g 
Canh gà 500ml 
Cách làm: 

Xuyên bối mẫu tán thành bột; hạnh nhân bổ vổ 
tán thành bột; táo đỏ bỏ hạt; vi cá ngâm; gừng thái 
miếng; hành tỉa hoa; thái đản nia sạch thái đoạn 
khoảng 4 cm. 

Vi cá, rượu, hành, gừng, xuyên bối mẫu, hạnh nhân, 
táo đổ bỏ vào nồi, đổ canh gà vào, rồi bỏ thái đản vào. 
Đun sôi, vặn nhỏ lửa nấu thêm 35 phút là được. 

Mỗi ngày một lần, mỗi lần một bát. 



Công dụng; 

Khử đờm dứt ho, nhuận phế hoá ẩm. 

CHẢO HẠNH NHÂN QUA UỶ 

Nguyên liệu: 

Qua uỷl5g 

Hạnh nhânlOg 

Gạo lOOg 

Táo đổ 10 quả 

Cách làm: 

Qua uỷ rửa sạch; hạnh nhân bỏ vỏ; cho cả hai 
vào nồi đổ vào lOOml nước đun 25 phút, vớt bỏ xác 
lấy nước. 

Gạo vo sạch; táo bỏ hạt, cùng bỏ vào nồi đổ vào 
800ml nước đun sôi bỏ nước thuốc vào nấu chín 
thành cháo là được. 

Ngày ăn hai lần; sáng và chiều dùng thay bữa 
chính. 

Công dụng: 

Nhuận phế tan ẩm, hoá đờm bỉnh xuyễn.. 

RAU CHÂN VỊT trộn nguội 

Nguyên liệu: 

Rau chân vịt 400g 

Gừng tươi 25g 


I4H ♦ mu m (biên íoan) 



Muối 5g 

Xì dầu lOg 

Giấm, dầu vừng, dầu hoa tiêu một lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Rau chân vịt rửa sạch; gừng rửa sạch thái sợi. 
Cho lượng nước vừa đủ vào nồi cho lên bếp, đun to 
lửa, nước sôi cho rau chân vịt vào chần một lúc, vớt 
ra để ráo nước thái khúc khoảng 4cm bày ra đĩa. 

Muối, xì dầu, gừng, giấm, dầu vừng, dầu hoa tiêu 
hoà thành nước tưới lên trẽn rau chân vịt, khi ăn trộn 
đều lên là được. 

Công dụng: 

Thích hợp cho người tì vị hư hàn, đàm nước 
giải tắc trệ, người thiếu máu do thiếu sắt. Người bị 
tổn thương công hiệu thận nên hạn chế lượng 
muối dùng. 


TỎI GIÃ TRỘN CÀ 


Nguyên liệu: 

Tỏi 40g 
Cà non 400g 
Muối 5g 
Giấm 5g 
Đường trắng lOg 
Dầu vừng 15g 
Dầu lạc 15g 


T^: dơQ (ỉnh dí3og cio qgtói bệoh tiffl Btìdi ♦ 149 



Cách tàm: 

Cà gọt vỏ rửa sạch, thái miếng mỏng cho vào bát, 
để vào nồi hấp đến khi cà chín lấy ra để nguội chắt 
hết nước trong bát ra. 

Tòi rủa sạch đập nát, cho vào bát, cho muối, 
giấm, đường trắng, dầu víừig, dầu lạc hoà thành 
nước, đổ lên trên cà trộn đều là được. 

Công dụng: 

Dùng cho người có chứng mỡ ừong máu cao, xơ 
vữa động mạch, chùng tiêu chảy do viêm ruột có tính 
vi khuẩn trong mùa hè gây ra. Người thể chất hư 
hàn, tiêu chảy mãn tính không nên ăn nhiều. 


Mộc NHÌ RAU CÂU XÀO 

Nguỵên tiêu: 

Mộc nhĩ đen 250g 
Rau câu lOOg 
Tỏi 5g 

Hành hoa lQg 
Xì dầu lOg 
Muối 5g 
Đường lOg 
Dầu vừng lOg 
Dầu ăn 20g 
Cách tàm: 

Mộc nhĩ đen, rau câu ngâm rủa sạch thái sợi nhỏ. 


150 ♦ TMIS ílm (Biẻn soạn) 



Tỏi bóc vỏ đập dập, hành hoa thái nhỏ. Để chảo lên 
bếp, cho dầu ăn vào đun nóng phi thơm hành, tỏi, 
đổ rau cầu và mộc nhĩ vào xào nhanh, sau đó cho xì 
dầu, muối, đường trắng vào đảo đều, rưới đều dầu 
vừng vào là được. 

Công dụng: 

Giảm cholesterol, lợi tiểu tiêu sưng. Thích hợp với 
người mỡ trong máu cao, cao huyêt áp. 


HÀNH TÂY XÀO 


Nguyên liệu: 

Hành tây 300g 
Muối 5g 
Xì dầu lOg 
Bột ngọt 3g 
Dầu ăn 20g 
Cách làm: 

Hành tây bóc vổ, rửa sạch, bổ đôi,ngâm vào nước 
lạnh 5 phút thái sợi. Để chảo lẽn bêp lủa to đổ dầu 
ăn vào, dầu nóng đổ hành tây vào xào nhanh tay, 
cho xì dầu, muối vào trộn đều là được. 

Công dụng: 

Kháng xơ cứng huyết quản tim não, có thể phòng 
bệnh tim, cao huyết áp và chứng mỡ trong máu cao. 



CẢ CHÉP RÁN 


Nguỵên tiệu: 

Cá chép lcon lOOOg 

Sơn trà 50g 

Bột mì 150g 

Muối 5g 

Hành lOg 

Rượu lOml 

Đường tráng lOg 

Gừng 5g 

Bột lọc nước 15g 

Lòng trắng trứng gàl quả 

Cách làm: 

Cá chép bỏ vảy, mang và nội tạng, rửa sạch, 
thái miếng, cho rượu, muối ướp 15 phút; hành thái 
khúc, gừng thái miêng. Bột mì cho lòng trắng trứhg 
gà vào, cho nước trộn đều. Cho cá đã làm sạch vào 
tẩm bột trứng. 

Để chảo lên bếp cho dầu vào, dầu nóng cho gừng 
vào xào thơm sau đó cho cá chép đã tẩm bột trứng 
vào rán vàng đều gắp ra đĩa. 

Cho sơn trà vào nồi, đổ vào một lOOml nước nấu 
nhừ, cho rượu, muối, bột lọc nước, đường trắng vào, 
sau đó rắc hành, làm thành nước gia vị rưới đều lên 
đĩa cá đã rán là được. 

Công dụng: 

Kiện vị, lợi thuỷ, lợi tiểu, giảm huyết áp, giảm mỡ. 


152 • TBAia Bỉm (Biên sạn) 



TÁO ĐỎ HẤP NẤM ĐÔNG CÔ 


Nguyên liệu: 

Táo đỏ lOOg 
Nấm đông cô 30g 
Gừng 5g 
Rượu lOml 
Dầu lạc 20g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Nấm đông cô ngâm, rửd sạch, thái đôi. Táo đỏ bồ 
hạt, gừng thái miếng. Cho nấm đông cô, táo đỏ, 
muối, gừng, dầu lạc và lOOml nước vào bát, sau đó 
cho vào nồi hấp trong 50-70 phút lấy ra là được. 

Công dụng: 

Giảm mỡ trong máu, ích khí hoạt huyết, nhuyễn 
hoá huyết quản, phòng và kháng ung thư. 

CANH XƯONG, SỨA 


Nguyên liệu: 

Sứa biển lOOg 
Xương lợn 300g 
Rượu lOml 
Hành lOg 
Muối 5g 
Bột lọc lOg 


Hực đc» cMdưõog cho bộti tún Bạti * 153 



Cách làm: 

Sứa rửa sạch xé nhỏ, cho rượu, muối, bột lọc vào 
trộn đều; hành thái khúc. Xương rửa sạch, chặt khúc 
nhỏ, cho vào nồi, cho vừa nước, đặt lên bếp hầm 
trong 1 giờ, cho sứa vào, nêm muối, rắc hành vào, 
đun sôi lại là được. 

Công dụng: 

Nhuyễn hoá huyết quản, thích hợp với người bị 
xơ vữa động mạch vành, dưỡng huyết, an thần, bình 
gan dập phong. 

CANH RAU CÂU. ĐẬU XANH 

Nguyên liệu: 

Rau câu 200g 

Đậu xanh 200g 

Đường đỏ 20g 

Cách làm: 

Rau câu rủa sạch thái miếng, đậu xanh rửa sạch. 
Cho đậu xanh, rau câu vào nồi nấu đến khi đậu xanh 
chín nhừ, sau đó cho đường đỏ vào khuấy đều là được. 

Công dụng: 

Bổ hư, ích khí. 

ĐIỂN THẤT, NƯỚC NGÓ SEN HAM TRÚNG GÀ 

Nguyên liệu: 

Trứng gà 1 quả 


154 * TBANC 5ÌI9 (Do soạn) 



Nước ngó sen 30ml 
Điền thất 3g 
Đường trắng lOg 

Cách làm: 

Điền thất tán thành bột, cho vào bát đổ nước ngó 
sen vào, đập trứng gà và cho đường vào khuấy đều. 
Cho bát vào nồi hầm cách thuỷ khoảng 30 phút chín 
là được. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hoá ứ. 

SON TRÀ THịT lọn 


Nguyên liệu: 

Thịt chân giò 200g 
Sơn trà lOOg 
Mã thầy 30g 
Lòng trắng trứng2 quả 
Bột lọc 15g 
Bột mì 15g 
Đường trắng 120g 
Mỡ lợn 15g 
Dầu ãn 500g 
Muối 5g 
Cách làm: 

Sơn trà bỏ hạt, cho vào nồi nấu lấy nước cô đặc 
lOOml. Thịt lợn rử& sạch thái miếng mỏng dài 3cm, 



dày lcm. Lòng trắng trứng gà cho bột lọc vào trộn 
thành bột nhuyễn, cho tiếp bột mì vào ừộn đều. Mã 
thầy rửa sạch thái miếng mồng. 

Để chảo nóng đổ dầu ăn vào, lấy thịt tẩm bột cho 
vào chảo rán khi thành màu vàng trắng lấy ra. 

Cho nồi lên bếp, đổ 50ml nước và nước sơn 
trà, mỡ lợn vào trộn đều, cho tiếp mã thầy, thịt 
lợn vào xào một lúc, khi nước đỏ thêm đều miếng 
thịt là được. 

Công dụng: 

Tư âm, kiện tỳ, khai vị tiêu thực, hoạt huyết giảm 
mỡ, dùng cho bệnh tim, cao huyết áp và chứng mở 
cao trong máu. 

XUYÊN KHUNG HUONG PHỤ NẤU TRỨNG GÀ 

Nguyên liệu: 

Trứng gà 8 quả 
Xuyên khung 5g 
Đào nhân lOg 
Hương phụ lOg 
Muối tinh 5g 
Đại hồi hương 3g 
Cách làm: 

Đào nhân bổ vồ, trứng gà luộc chín bỏ vỏ. Cho 
lOOOml nước vào nồi cho trứng gà, đào nhân, 
hương phụ, xuyên khung vào. Đun sôi, vặn lửa nhỏ 
nấu trong 1 giờ là được. 


156» TIM! bìm (biên soạn) 



Mỗi ngày ăn hai lần sáng và tối, mỗi lần một quả 
trứng gà, uống một ít nước canh, ăn liên tục trong 
3-4 ngày. 

Công dụng: 

Lý khí hoạt huyết. 

CANH TAM THẤT HẨM GÀ 

Nguyên liệu: 

Tam thất 5g 

Gà mái tơ lcon 

Gừng 5g 

Muối 5g 

Hành 5g 

Cách làm: 

Gà làm sạch bỏ lòng, hành thái nhuyễn, gừng 
đập dập. Cho gà vào nồi hầm khoảng 1 giờ là được 
nêm hành, gừtig, muối vào. Ăn ngày từ 2 - 3 lần, ăn 
thịt và uống canh, mỗi lần uống canh cho 2g bột tam 
thất vào. 

Công dụng: 

Khử ứ, hoạt huyết, bổ khí. 

CHÁO NGÔ TỎI 


Nguyên liệu: 

Tâm ngôlOOg 



Tỏi 50g 
Đường 30g 
Giấm lOg 

Cách làm: 

Tỏi bóc sạch vỏ, cho vào nước đường,giấm 
ngâm một ngày. Tấm ngô vò sạch, cho 1500ml 
nước vào nấu. Khi cháo chín, cho tỏi vào nấu thêm 
một lúc là được. 

Công dụng: 

Tiêu mỡ, hành khí, hạn chế thu hút cholesterol. 
RAU CẲU XÀO GIÒN 

Nguyên liệu: 

Rau câu 150g 
Bột mì lOg 
Toi 5g 
Xì dầu lOg 
Giấm ãn 5ml 
Rượu lOml 
Bột lọc nướclOg 
Đường hắng 15g 
Dầu ăn 30g 
Muôi 5g 
Dầu vừng lOg 
Cách làm: 

Tỏi bóc vỏ đập dập. Rau câu nia sạch thái miếng 


158 • TUII Blii (biẽn soạn) 



hình thoi, rắc bột mi lên trộn đều. Cho chầo lên bếp 
đổ dầu vào, dầu nóng cho rau câu vào xào chín lấy 
ra đĩa. Để dầu ở đáy nồi cho xì dầu, muối, đường 
trắng, rượu, giấm, tỏi và nước vào trộn đều thành 
nước sốt, sau khi sôi đổ bột lọc vào trộn đều sền sệt, 
đổ tiếp rau câu đã xào vào đảo nhanh tay một lúc để 
rau câu tẩm đều nước sốt. Cuối cùng cho dầu vừng 
vào là được. 

Công dụng: 

Giảm huyết áp, lợi tiểu, nhuận tràng. Thích hợp 
với người cao huyết áp, mỡ trong máu cao và người 
xo vữa động mạch. 

CHÁO NƯỐC ÍCH MẪU 

Nguyên liệu: 

ích mẫu thảolồg 
Ngó sen 40g 
Mật onglOml 
Gừng tươi 20g 
Sinh địa hoàng 40g 
Gạo lứt lOOg 
Cách làm: 

Sinh địa tươi, ích mẫu thảo, ngó sen,gừng lần lượt 
rửa sạch, giã nhỏ vắt lấy nước. Gạo lứt vo sạch, cho 
vào nồi đổ vào một lượng nước vừa đủ nấu thành 
cháo, khi cháo chín cho nước thuốc trên vào và cho 
mật ong nấu thành cháo loãng uống là được 



Công dụng: 

Dưỡng huyết, tư âm, hoạt huyết- 

ĐƯONG QUY NẤU THỊT chó 

Nguyên liệu: 

Thịt chó 2000g 
Đương quy 30g 
Nhục quế 6g 
Lá quýt tươi lOg 
Rượu gạo 80mi 
Giấm 80g 
Xì dầu 20g 
Muối lOg 
Dầu ăn 20g 
Cách làm: 

Thịt chó rửa sạch cho vào nước sôi chần, bỏ hết 
bọt, vớt ra cho vào nước lã rửd lại thái miếng. Lá 
quýt tươi rủa sạch bó lại; đương quy, nhục quế rửa 
sạch. Để chảo nóng cho dầu vào dùng lửa to xào thịt 
chó, sau khi khô hết nước cho 1/2 lượng rượu , xì 
dầu, muối vào xào tiếp. 

Cho đương quy, nhục quế, lá quyt cùng lượng 
rượu còn lại vào nồi đất, đổ vào lOOOml nước'đun 
sôi cho thịt chó vào dùng giấy bông ướt bịt kín miệng 
nồi, dùng đất sét trát kín lại. Cho lên bếp hầm 3 giờ, 
thịt chó chín nhừ là được. Mở vung nồi ra nhặt bỏ lá 
quýt, đương quy, nhục quế là ăn được. 


MO 4 THAM slin (Biẻiì «oan) 



Công dụng: 

Tráng dương, ích thận, bổ huyết, hoạt huyết. 

ĐIỂN THẤT HẦM GÀ 


Nguỵên liệu: 

Thịt gà 1300g 
Điền thất 15g 
Gừng tươi 20g 
Hành khô lOg 
Rượu 15ml 
Muối lOg 
Cách làm: 

Điền thất sao khô tán thành bột; gừng đập dập, 
hành khô băm nhỏ. Cho thịt gà, hành, rượu, gừng 
vào hầm bằng ltfa to. Khi thịt chín cho bột điền thất, 
muối vào là được. An thịt và uống canh. 

Công dụng: 

Bổ huyết, ích khí, hoạt huyết, tán ứ. 

RAU CẮN 8ÁCH HỢP 


Nguyên liệu: 

Rau cần 500g 
Nấm hương 50g 
Bách hợp 50g 



Giấm lOg 

Bột mì 5g 

Dầu ăn 20g 

Cách làm: 

Rau cần bổ rễ, bỏ lá rửa sạch, thái khúc khoảng 
2cm, cho vào nước sôi chần một lúc vớt ra để ráo 
nước. Nấm hương rửa sạch, bổ cuống thái miếng, 
bách hợp rủa sạch. 

Cho giấm, một ít muối, bột mì, nước vào bát hoà 
thành nước. Để chảo lẽn bếp đổ dầu vào, dầu nóng 
cho rau cần vào xào 2 phút, cho tiếp nấm hương, 
bách hợp nêm một ít muối vào xào, sau đó cho nước 
gia vị vào trộn đều là được. 

Công dụng: 

Bình gan thanh nhiệt, thích hợp với người bị cao 
huyết áp dạng gan, mật nhiệt thịnh.Tốt cho người bị 
xơ vữa động mạch. 


SON TRÀ ĐẬU PHỤ 


Nguỵẽn liệu: 

Đậu phụ 50g 
Sơn trà lOOg 
Bột lọc lOg 
Đường trắng 5g 
Gừng 5g 
Hành 5g 
Tỏi 5g 


162 ♦ TBANB b\m (ten soạn) 



Muối 5g 
Giấm 5g 
Dầu ãn 20g 

Cách làm: 

Sơn trà rửâ sạch thái miếng nhỏ, đậu phụ thái 
miếng nhỏ. Cho đường, xì dầu, giấm, muối hoà 
thành nước gia vị. 

Để chảo lên bếp lửa cho một ít dầu vào phi 
thơm hành, gừng tiếp tục cho dậu phụ, sơn trà vào 
xào. Sau đó đổ nước gia vị, cho bột lọc vào trộn 
đều là được. 

Công dụng: 

Tiêu thực kiện vị, thanh nhiệt hoá đởm. 

CẢ CHÉP CHƯNG THIÊN MA 

Nguỵên liệu: 

Thiên ma 50g 
Xuyên khung lOg 
Phục linh lOg 
Cá chép lOOOg 
Gừng 5g 
Hành lOg 
Muối 5g 
Tiêu bột 4g 
Đường trắng lOg 



Bột lọc nước 5g 
Dầu vừng 15g 

Cách làm: 

Cá làm sạch bỏ ruột, mang; lấy dao rạch một số 
đường trên mình cá. Gìừig thái miếng, hành thái 
khúc. Xuyên khung, phục linh rửa sạch cho vào túi 
vải bỏ vào nồi nước dùng lửa nhổ nấu trong 20phút 
bỏ bã lấy nước. 

Thiên ma rửa sạch nhét vào bụng cá. Cho cá vào 
bát to, cho gừhg, hành, muối,bột tiêu, đường trắng, 
một ít nước và chi nước thuốc vào. Để bát vào nồi 
hấp bằng lửa to trong một giờ, sau đó lấy bát cá ra, 
nhặt bỏ hành, gừng và chắt nước canh. 

Nước canh chắt ra cho bột lọc, dầu vừng ừộn thành 
nước gia vị rưới đều lẽn minh cá chép đã hấp là được. 
Công dụng: 

Phòng xơ vũa động mạch. 

TAM NẤM XÀO CHAY 

JV(?uyên tiêu: 

Nấm rơm lOOg 
Nấm đông cô lOOg 
Nấm ãn lOOg 
Ngô non 50g 
Bột lọc lOg 
Muối 5g 
Dầu ăn 20g 


164 * tttii m (Hiên Mạt) 



Cách làm: 

Nấm đông cô, nấm rơm ngâm vào nước nóng rửa 
sạch, thái miếng; nấm ãn rửa sạch thái miếng nhỏ; 
ngô non thái nhỏ. 

Cho chảo lên bếp, cho lượng vừa dầu ăn vào, đo 
nấm rơm, nấm đông cô, nấm ăn vào xào thơm, sau 
đó cho nước dùng vào, lại cho ngô non vào cùng 
nấu, khi chín cho muối, bột lọc nước vào khuấy đều. 

Côngf dụng: 

Lợi tiểu tiêu sưng, kích thích tiết nước mật. 

CHÁO SỮA ĐẬU NÀNH 

Nguyên liệu: 

Sữa đậu nành 500g 

Gạo lứt 50g 

Đường trắng 150g 

Cách làm: 

Gạo lứt vo sạch cho vào nồi, đổ sữa đậu nành vào 
nấu thành cháo đặc, khi trên mặt có màng cháo là 
vừa, cho đường vào là được. 

Công dụng: 

Dành cho người xơ vữa động mạch và cơ thể yếu. 

Mực XÀO MĂNG 


Nguyên liệu: 

Mực loại to 250g 



Tồi băm nhỏ 1 thìa con 

Măng tươi 200g 

Gia vị ướp : Nước gừng 1 thìa con, rượu 1 thìa 
con, muối 1/3 thìa, bột sống 1/5 thìa, dầu ăn 1 thìa 
canh 

Nước sốt: Dầu vừng, hạt tiêu 1 ít, muối đường 
1/4 thìa con, bột 1/4 thìa con, nước 4 thìa canh. 

Cách làm: 

Măng tươi bỏ phần già, rửa sạch thái ngắn, luộc 
qua nước sôi, vớt ra rửa nước lạnh, để ráo. Cá mực 
thái mỏng ướp với 1/3 thìa bột 2 thìa nước trong 1 
giờ, rửa sạch để ráo ướp tiếp gia vị khoảng 15 phút, 
trần nước sôi đến khi chín vớt ra, để ráo nước. Đun 
nóng dầu (mỡ), cho măng xào chín, tra tổi, mực xào 
tiêp, thêm nước sốt, múc ra đĩa. 

Công dụng: 

Dưỡng huyết bổ âm, lợi dạ dày, thông khí, sáng 
mắt, bớt nhiệt, bổ tim thông mạch. 


TIM Di HẦM TÁO TÀU 

Nguyên liệu: 

Tim dê 1 quả 

Táo tàu 10 quả (bỏ hạt) 

Cách làm: 

Tim dê rửa sạch, cho vào bát cùng táo tàu, đổ 
nước sôi vừa phải, đem hầm cách thuỷ 2 giờ, cho 
gia vị. 


166 ♦ TI í lí DÌM (Biên soan) 



Công dụng: 

Bổ tâm an thần, chữa trị huyết hư, tim đập hồi 
hộp, lo lắng quá độ, táo bón khó chịu. 

TH|T dê hẩm đương quv, đậu đen 

Nguyên liệu: 

Thịt dê lkg 
Đương quỵ lOg 
Đậu đen lOOg 
Thịt sò một ít 

Cách làm: 

Đậu đen rửa sạch, cho 2 cốc nước nấu mềm. Một 
nồi khác dùng luộc thịt dê đã thái mỏng, khi luộc vót 
bỏ váng bọt, mỡ nổi, sau đó cho đậu đen và cả thịt, 
nước luộc sang bát to, cho đương quy, thịt sò, đem 
hầm cách thuỷ 3 giờ. 

Công dụng: 

Bổ huyết, hoạt huyết, trấn tĩnh, giảm đau. 

thỊt lợn nấu đậu đen, đương quy 

Nguyên liệu: 

Tim lợn 400g 
Đậu đen 200g 
Đương quy lOg 

Cách làm: 

Tim lợn rủa sạch, chần qua nước sôi; đậu đen 



ngâm 2 giờ, cho cả vào nồi, đổ nước vừa đủ, nấu 
trong 2 giờ. 

Công dụng: 

Trấn tĩnh nhịp tim, bổ huyết, làm sạch 
huyết dịch. 


GÀ HẤP SINH ĐjA 


Nguyên liệu: 

Gà mái đen 1 con 

Sinh địa hoàng 240g 

Đường phèn 150g 

Cách làm: 

Gà làm sạch, bỏ nội tạng, sinh địa thái sợi, trộn 
đường, cho vào bụng gà, khâu kín, đem hấp cách 
thuỷ, không dùng muối, dấm. 

Công dụng: 

Bổ thận âm, khí huyết, trị các chứng bệnh hư tổn 
do lao lựt dài ngày, tim đập loạn nhịp, thở gấp gáp, 
miệng họng khô, tứ chi mỏi, đau nhức xương thịt, 
đau bụng dưới, chán ăn, âm dương không điều hoà- 

Người chưa hết tà độc không nên ăn. 

CANH NHÂN SÂM, LINH CHI. TH|ĩ thỏ 

Nguyên liệu: 

Nhân sâm lOg 

Linh chi lOg 


168 ♦ TOM sIod (Biên sạn) 



Thịt thỏ lOOg 

Rượu trắng lOg 

Hành lOg 

Gừng, muối 5g mỗi loại 

Dầu lạc 30g 

Cách ỉàm: 

Nhân sâm để ướt thái lát; linh chi để ướt thái 
miếng; thịt thỏ rửa sạch, thái miếng hình vuông 
khoảng 3cm, hành cắt đoạn, gừng đập nhỏ. 

Cho nhân sâm ( linh chi và thịt thỏ vào trong 
bát; cho thêm rƯỢu và muối, trộn đều để ngấm 
trong 30 phút. 

Để nồi lên bếp, cho lửa cháy vùa, đến khỉ dầu 
nóng già thì cho thịt thỏ vào đảo qua. Cho 400ml 
nước sôi vào nồi, cho tiếp nhân sâm, linh chi, gừng, 
hành vào nồi, đun sôi lăn tăn khoảng 25 phút là 
được. Mỗi ngày ăn một lần. 

Công dụng: 

Bổ âm dưỡng tim, bổ Ích khí huyết, thông gan 
hành khí. Dừng cho người mắc bệnh xơ cứng động 
mạch vành. 


BẮP CẢI XÀO tnỊt 


Nguyên liệu: 

Bắp cải 250g 

Thịt nạc 150g 

Tỏi băm nhỏ 1 thìa con 


1bfc(hMdâ^dỉ0i^bệỂtÌfiiB±* 169 



Gia vị ướp: Xì dầu 1 thìa con, đường 1/2 thìa 
con, bột 1 ít. 

Gia vị xào: Muối 1/3 thìa con, mì chính 1 ít. 

Cách làm: 

Bắp cải rửa sạch, để ráo nước, thái sợi, thịt lợn 
rửa sạch để ráo, thái mỏng băm vụn, ướp gia vị. Đun 
nóng dầu (mỡ), cho bắp cải vào xào, thêm ít nước 
xào chín vừa, múc ra. Tiếp tục đun nóng dầu, cho tỏi 
vào phi thơm, cho thịt băm vào đảo chín, đưa rau 
bắp cải vào, cho gia vị đảo qua, múc ra đĩa. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, ngũ tạng, bổ cốt tuỷ, thông kinh lạc, 
bổ não sáng mắt, hợp với người suy nhược thần 
kinh, cao huyết áp, bệnh mạch vành... 

TÁO ĐỎ, NGŨ VỊ TÙ HẮM THỈT THÒ 

Nguyên liệu: 

Táo đỏ 10 quả 

Đậu đen 150g 

Ngũ vị tử lOg 

Thịt thỏ 200g 

Mã thầy lOOg 

Thượng thang 500ml 

Gừng, hành, tỏi 5g mỗi loại 

Cách làm: 

Táo rửa sạch, bỏ hạt; đậu đen đãi sạch, bỏ tạp 


170 * TDANI Blíỉ (Kèn *cạjt) 



chất; ngũ vị tử rủa sạch, bỏ tạp chất. Thịt thỏ thái 
miếng vuông 4cm; mã thầy bỏ vỏ, bổ làm đôi; gừng 
thái mỏng, hành cắt ngắn. Cho thịt thỏ, táo đậu đen, 
ngũ vị tử, mã thầy, gừng, hành, tỏi vào nồi cùng 
500ml nước hoặc thượng thang. Đun to lửa cho sôi 
lên, hớt bỏ bọt váng rồi đun nhỏ lửa trong 50 phút 
cho tới khi đậu đen chín nhừ là được. Ngày ãn một 
lần, mỗi lần ăn 50g thịt. 

Công dụng: 

Bổ gan thận, tạo nước bọt, dưỡng huyết. Dùng 
cho người xơ cứng gan có triệu chứng khí huyết hao 
tổn, mất ngủ, tim đập nhanh, người mệt mỏi. 

NẮM LINH CHI 


Nguyên liệu: 

Nấm linh chi nghiền thành bột. 

Cách làm: 

Linh chi nghiền thành bột, mỗi lần uống 1 - 2g 
với nước nóng. Ngày uống 3 lần. 

Công dụng: 

Theo y học dân gian, nấm linh chi được dùng 
rộng rãi để điều trị suy nhược thần kinh, viêm gan 
mạn tính, bệnh tim mạch ... 

CANH XANH BẠCH NGỌC 

Nguyên liệu: 

Bí đao200g 



Rau hẹlOOg 

Muối, mì chính, dầu, hạt tiêu, dấm, bột tiêu lượng 
vừa đủ dùng. 

Cách làm: 

Rửa sạch bí đao, gọt vỏ, thái miếng mỏng. Hẹ rỏa 
sạch, thái đoạn ngắn chờ dùng. 

Đặt nồi lẽn bếp lửa, cho vào nồi lượng vừa nước 
nấu sôi, cho bí đao vào. Sauk hi bí đao chín nêm 
muối, mi chính, dầu, hạt tiêu, dấm, bột tiêu, rắc hẹ 
vào, sau khi hẹ biến màu là được. 

Công dụng: 

Dùng cho người bệnh tiểu đường, huyết áp cao, 
mờ trong máu cao, người bệnh tim. 

Chú ý: Bí đao tính thiên về hàn, người thể chất hư 
hàn bệnh lảu hoạt tả kiêng ăn. 

Người âm hư, nội nhiệt và mụn nhọt, bệnh về mắt 
kiêng ăn hẹ. 


HẠNH NHÃN TAM SÁC 

Nguyên liệu: 

Măng tươi 200g 
Hạnh nhân 50g 
ớt xanh đỏ 20g 

Mì chính, hành thái nhỏ, nước gừng, muối tinh, 
bột lọc nước lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Rủa sạch măng thái nhổ. ớt xanh cắt bỏ cuống, 


172 ♦ mii blNB (Bo soạn) 



hạt rồi thái miếng đều nhau (khoảng lcm). Cho 
muối, mi chính, bột lọc ướt, hành thái nhỏ và nước 
gừng vào bát trộn đều chở dùng. 

Bắc nồi lên bếp lửa, cho dầu ăn vào đun nóng. 
Cho măng, ớt xanh đỏ cùng hạnh nhân vào xào 
chín, cho gia vị đã trộn vào xào đều là được. 

Công dụng: 

BỔ tì, ích thận, lợi thuỷ, giảm béo, thích hợp với 
người bệnh tiểu đường, mỡ trong máu cao và người 
bệnh tim. Hạnh nhân ngọt không có vị đắng, có tác 
dụng tốt với người ho lâu phế âm bất túc, phê khi hư. 

NGÓ SEN XÀO GIÁ ĐẬU 

Nguỵẽn liệu: 

Ngó sen 200g 

Hạt sen ngâm 50g 

Giá đậu xanh 150g 

Muối, mì chính, bột lọc nước lượng vùồ đủ. 

Cách làm: 

Rủa sạch ngó sen, thái thành sợi nhỏ. Rửa sạch 
giá đậu xanh. Trước hết r Ità sạch hạt sen cho vào nồi 
cùng lượng vừa nước, dùng lửa nhỏ luộc hạt sen cho 
chín, vớt ra chờ dùng. 

Bắc nồi lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng, cho 
ngó sen vào xào chín tới, lại cho hạt sen đã nấu chín 
và giá đậu xanh đã rủa sạch vào. Nêm lượng vừa 



muối tinh, mì chính, dùng bột lọc nước vào khuấy 
đều sền sệt là được. 

Công đụng: 

Kiện tỳ, ích khí, thanh nhiệt hoá thấp, thích hợp 
với người bị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu cao và 
bệnh tim. Người binh thường thể chất hư nhược, tim 
ngực phiền muộn hoặc gan khí ức trệ nên ăn món 
này thường xuyên. 

Chú ỷ: Món này thiên về hàn mát, người tỳ vị hư 
hàn nên ăn ít. 


BẠCH HẦU GIAI LÃO 


Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ lOOg 

Mã thầy 20g 

Nước dùng, xì dầu, đường trắng, dấm ăn, muối, 
mì chính, bột lọc ướt. 

Cách làm: 

Mộc nhĩ ngâm, dùng nước lã rửa sạch, để 
ráo nước, thái nhỏ. Rửa sạch mã thầy, dùng 
dao đập dập. 

Bắc nồi lên bêp, cho dầu ãn vào đun nóng rồi cho 
mộc nhĩ, mã thầy vào xào. Cho tiếp xì dầu, đường 
trắng, nước dùng, muối, mì chính nấu sôi, sau đó 
cho bột lọc nước vào trộn đểu sánh sệt là được. 

Công dụng: 

Món ăn có tác dụng kiện tỳ, lợi tiểu, giảm béo, 


174 » THANH HỈNH (Biên ícạn) 



khoẻ đẹp, thích hợp với người bị bệnh tiểu đường, 
mỡ trong máu cao, bệnh béo phì và bệnh tim. 

Chú ý: Người đại tiện không tốt kiêng dùng món 
này, người hư hàn và huyết hư phải cẩn trọng khi ăn. 


CÁ CHÉP CHƯNG SUÔNG 

Nguyên liệu: 

Cá chép 500g 

Đậu đỏ lOOg 

Trần bì 8g 

Muối, hạt tiêu, hành thái đoạn, gừhg tươi, rượu, 
dầu vừng, rau mùi lượng vừa đủ. 

Cách làm: 

Làm thịt cá chép bỏ vảy, nội tạng và mang, rửa 
sạch. Rau thơm rủa sạch thái đoạn; đậu đỏ cho vào 
nước nóng ngâm 30 phút; rủa sạch trần bì. 

Sau khi rửa sạch đậu đỏ, trần bì, hạt tiêu cho vào 
bụng cá chép, sau đó cho cá chép vào tô to, cho 
hành, gừng, muối, rượu và đổ vào lượng vừa nước. 
Cho vào nồi chưng 1 giờ, sau khi cá chín rắc rau mùi 
vào và rót dầu vừng lên là được. 

Công dụng: 

Lợi thuỷ, tiêu thũng, rất phù hợp với người bệnh 
tiểu đường, mỡ trong máu cao, bệnh tim, phù thũng, 
béo phì. 



HÀNH NẤM XÀO THỊT bầm 


Nguyên liệu: 

Hành tây 150g 

Nấm tươi 400g 

Thịt lợn băm 250g 

Hành, gừng, rượu gạo, mi chính, muối, rượu nho đỏ. 

Cách làm: 

Bóc vỏ hành tây rửa sạch, thái đôi cho vào nước 
lã ngâm, làm như vậy khi thái sẽ không cay mắt, 
ngâm sau 5 phút rồi thái nhỏ. Rửa sạch nấm tươi, 
thái sợi; rửa sạch hành, gừng thái nhỏ. 

Bắc nồi lên bếp, cho dầu vào, đợi khi dầu nóng, 
cho hành, gùng vào phi thơm rồi cho thịt vào xào. 
Sau đó cho nấm vào và tiếp tục xào, cuối cùng cho 
hành tây vào xào và rót rượu nho đỏ vào đảo đều, 
nêm muối, mì chính là được. 

Công dụng: 

Dùng cho người bị bệnh tiểu đường và phòng 
bệnh huyết quản tim. 

Chú ỷ: Sau khi bị bệnh sốt cao không nên ăn. 


GIÁ ĐẬU XÀO TIÊU 

Nguyên liệu: 

Giá đậu xanh 500g 
Hạt tiêu 20g 

Dấm,mì chính,muối tinh mỗi loại 1 ít. 


176 ♦ TỈANI BÌNH (Ben soạn) 



Cách làm: 

Rủa sạch giá đậu xanh, để ráo nước. Đặt chảo lên 
bếp, cho dầu ăn vào đun nóng, cho hạt tiêu vào xào 
vàng, nhanh chóng đổ giá đậu xanh vào xào; cho 
dấm, muối, mì chỉnh vào trộn đều là được. 

Công dụng: 

Dùng cho người bệnh tiểu đường, người bị tức 
ngực, tim phiền muộn hoặc gan bị ứ trệ, nên ăn món 
này thường xuyên 

Chú ỷ: Người tỳ vị hư hàn không nên ăn lâu dài. 
Phụ nữ có thái nên cẩn thận khi dùng. 

TRÀ HOÀNG KỲ 


Nguụên liệu: 

Hoàng kỳ 150g 

Mạch môn đông 150g 

Cỏ ích mẫu 150g 

Rễ cây trà 200g 

Cách làm: 

Nghiền các vị thuốc trên thành bột, lấy vải bọc lại, 
mỗi gói 30 g, mỗi lần dùng 1 gói. 

Lấy 1 gói bột đó ngâm trong nước sôi (đậy kín) 
trong khoảng 20 phút. 

Công dụng: 

Âm dương lợi khí, hoạt huyết khoẻ tim. Dùng trị 
tim dương hư. 



TRÀ RÂU NGÓ, VÒ CHUỐI TIÊU 


Nguyên liệu: 

Râu ngô (bắp) 50g 
Vỏ chuôi tiêu 50g 

Cách làm: 

Lấy râu ngô, vỏ chuối rủa sạch, cắt nhỏ, cho vào 
nồi đất với 600ml nước rồi đùng lỏa nhổ nấu thành 
300ml, lọc lấy nước uống. 

Uống nhiều lần thay trà, mổi ngày 1 thang. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp. 

Dùng trị suy tim phổi nóng. 

SON TRA XANH 


Nguyên liệu: 

Sơn tra xanh 30g 

Đường vàng lOg 

Cách làm: 

Đem sơn tra xanh cắt thành miếng, bỏ vào nồi 
đất, cho 400ml nước. Trước tiên dùng lửa lớn nấu 
sôi, sau đó vặn lửa nhỏ hầm 30 phút, bỏ xác đi 
lấy nước. Thêm đường vàng vào rồi vặn lửa nhỏ 
hầm tan ra, nấu cho đến khi chảy thành nước là 
uống được. 

Uống vào sáng và chiểu. 


178»mui BỈNH (biên <cạì) 



Công dụng: 

Hoạt huyết thông lạc, tan ứ hạ áp. Thích hợp để 
điều trị cao huyết áp kết hợp với ứ huyết hình bệnh 
động mạch vành. 

TRÀ CAM THẢO, QUẾ CHI 

Nguyên liệu: 

Cam thảo nướng 135g 

Xuyên quế chi óOg 

Gừng tươi, táo đỏ với lượng thích hợp. 

Cách tàm: 

Lây cam thảo và xuyên quế chi nghiền thành bột, 
bỏ 2 miếng gừng tươi, 6 trái táo đỏ vào, thêm nước 
sôi vào, đậy nắp đóng kín 20 phút là uống được. 

Uống nhiều lần thay thế nước uống. 

Công dụng: 

Bổ khí hợp doanh, ôn kinh thông mạch. Thích 
hợp để điều trị cao huyết áp kết hợp tâm khí dương 
hư hình rối loạn nhịp tim. 

TRÀ KHỔ SÂM, CHÈ KHÔ 

Nguyên liệu: 

Khổ sâm lOOg 

Chè khô lOOg 

Cách làm: 

Khổ sâm, chè khô đem nghiền thành bột thô. Mỗi 



lần lấy 200 g, bỏ vào ừong bình thuỷ thêm nước sôi 
vào, đậy nắp kín 20 phút. 

Uống nhiều iần thay thế nước. 

Công dụng: 

Thanh nhiệt tiết hoả, rối loạn nhịp tim. Thích hợp 
để điều trị cao huyết áp kết hợp tâm hoả thịnh hình 
rối loạn nhịp tim. 


TRÀ NHÃN SEN SÚNG 

Nguyên liệu: 

Nhãn nhục 4-6 quả 

Hạt sen 20g 

Hạt súng 20g 

Cách làm: 

Hạt sen, hạt súng giã nát thêm nước vào nấu sôi, 
lấy ra cùng với nhãn nhục 1 lượt bỏ vào trong đậy 
nắp đóng kín 20 phút là uống được. 

Uống nước và ăn cả cái, mỗi ngày 1 thang. 

Công dụng: 

Bổ huyết, an thần định kinh. Thích hợp để điều trị 
cao huyết áp kết hợp tâm huyết hư hình rối loạn 
nhịp tim. 


TRÀ TIM SEN 


Nguyên liệu: 

Tim sen 30g 


180 * THANH BÌM (Bà scan) 



Cách làm: 

Lấy 3g tim sen bỏ vào trong bỉnh thuỷ tinh, đổ 
nước sôi vào, đậy nắp trong 20 phút là uống được. 
Uống nhiều lần thay thế nước. 

Công dụng: 

Thanh tằm hoạt huyết, hạ áp. Thích hợp để điều 
trị cao huyết áp kết hợp rối loạn nhịp tim. 

MỘC NHĨ, TÁO ĐỎ 


Nguyên liệu: 

Mộc nhĩ 30g 

Táo đỏ 5 quả 

Đường vàng 30g 

Cách làm: 

Mộc nhĩ ngâm nở, bỏ cuống đi rồi rửă sạch, xé ra 
hoặc cắt nhỏ. Táo đỏ ngâm nở, rửa sạch, bỏ hột, 
cho vào nồi đất với nước, vặn lủa lớn nấu sôi sau đó 
thêm mộc nhĩ vào, vặn lửa nhỏ nấu thêm 1 tiếng, đợi 
mộc nhĩ đen hầm nát, nước canh đặc lại bỏ đường 
vàng vào, quậy đều là uống được. 

Uống khi bụng đói. 

Công dụng: 

Bổ âm dưỡng huyết, hoạt huyết hạ áp. Thích hợp 
để điều trị cao huyết áp kết hợp âm hư huyết ứ hình 
rối loạn nhịp tim. 



TRÀ SON TRA, MẬT ONG 


Nguyên tiêu: 

Lá sơn ừa 20g 

Mật ong 20g 

Cách tàm: 

Cắt sơn tra tươi thành lát mỏng, phơi khô hoặc 
sấy khô, cho vào nồi đất, nấu với nước trong 30 phút 
rồi lọc lấy nước, đổ mật ong vào, khuấy đều. 

Uống thay nước trà. 

Công dụng: 

Hoạt huyết hạ áp. Dùng trị người suy tim có hình 
gan sưng phù. 


ĨRÀ HOA CÚC, HOA HOỀ 

Nguyên liệu: 

Hoa cúc 6g 

Hoa hoè 6g 

Cách làm: 

Đem hoa cúc và hoa hoè bỏ vào trong cốc lớn, 
chế nước đun sôi vào, lấy nắp đậy kín 15 phút thì có 
thể uống được. 

Uống nhiều lần trong ngày thay thế nước. Có thể 
pha từ 3 - 5 lần, mỗi ngày một chén. 

Công dụng: 

Hạ áp, nhuyễn hoá mạch máu. Thích hợp để điều 
trị bệnh động mạch vành. 


182« mm 6lsa (Biên soạn) 



Nguyên liệu: 

Ổi 2 quả to 

Đường 1 thìa cà phê 

ít đá bào 

Muối 

Cách làm: 

ổi rửa sạch, tách bỏ hột, xắt ổi thành từng miếng 
vừa. Lần lượt cho vào máy ép ép lấy nước. 

Đổ nước ép ra ly, cho một thìa cà phê đường và 
ít muối vào, khuấy đều. Cho thêm ít đá bào vào 
uống. 

Công đụng: 

Nước ổi ép tăng cường hệ miễn dịch kháng 
khuẩn, giúp giảm cân, bồi dưỡng thể lực, bảo vệ tim. 



TÀI LI iu THAM KHẢO 


- Món ồn cho người bệnh tim 

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 
Minh, 2004 

- Phòng chống bệnh tim ở phụ nữ 
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2004 

* Món ớn, bài thuốc trị bệnh tim 
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2006 

- An gi nếu mắc bệnh tim 
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2007 

- Chế độ ăn uống cho người bệnh tim 
Nhà xuất bản Lao động, 2006 

- Bệnh tim những điều nên và không nên 
Nhà xuất bản Hà Nội, 2007 


IMmbahd 5ỈII (biên soạn) 



5 

5 


Thế nào là bệnh tim? 

Nguyên nhân gây bệnh tim 
Những điều kiêng ky 

và nên tránh đối với người bị bệnh tim 6 
Những điều nên làm đối với người bệnh tim 7 
Ãn uống cho người bị bệnh tim 

và chứng mỡ trong máu cao 7 

Cà chua làm giảm nguy cơ tim mạch 8 


THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI BỆNH TIM 


Cháo sơn tra 

10 

Cháo hà thủ ô 

11 

Canh rong biển,ngó sen 

12 

Tim dê nấu nước hoa hồng 

12 

Bắp cải xào thịt 

13 

Nước vỏ dưa hấu, đậu đỏ 

14 

Trà sơn tra, mật ong 

14 

Táo tây, khoai mài 

15 

Cà chua ép 

16 



Ôi ép 16 

Trà hoa cúc, hoa hoè 17 

Trà sơn tra, mật ong 17 

Trà râu ngô, vỏ chuối tiêu 18 

Sơn trà xanh 18 

Trà khổ sâm, chè khô 20 

Trà nhăn, sen 20 

Trà tim sen 21 

Mộc nhĩ, táo đỏ 21 

Thiên ma chứng trứng gà 22 

Diệu hương thiệt phiến 22 

Nước uống cam túc 23 

Canh diệu hương phục thần 24 

Trần bì sâm kì nấu tim lợn 25 

Nhân sâm mạch đông hầm thịt nạc 26 

Nhân sâm linh chi nấu thịt thỏ 27 

Thiên ma thủ ô sào tim gan 28 

Cháo bách hợp ngọc trúc 29 

Cháo hoài sơn củ cải 30 

Qua lũ bá hạ chưng chim cút 30 

Xuyên bối nấu lê 31 

Hạnh nhân giới bạch tuyết cáp 32 

Cháo xuyên bối và lê 32 

Canh đảng sâm phật thủ và tim lợn 33 

Đảng sâm xuyên bối hầm gà 34 


186 * mua B]«1 (biên soạn) 



Nước uống lai phục tử 35 

Xuyên bối đan sâm vi cá 35 

Gà quy sâm 36 

Nước uống nhị sâm và táo đổ 37 

Trùng thảo nấu chim cút 37 

Táo đổ hạt sen yến sào 38 

Táo đỏ dương sâm 39 

Nhân sâm tươi nấu gà 39 

Đương quy hoàng kỳ hấp lươn 40 

Sâm táo mễ 41 

Cháo thủ ô, táo đỏ 42 

Đan sâm hồng hoa đường Trắng 42 

Hồng hoa đan sâm hấp vi cá 43 

Đào nhân hoàn phúc nấu gà 44 

Cháo nhị hồng 45 

Điền thất hồng hoa nấu bồ câu 46 

Canh quất lạc hồng hoa và yến sào 47 

Canh hồng hoa đầu cá đậu hũ 48 

Nhân sâm hoàng hầm bào ngu vi cá 49 

Canh đương quy thịt dê 50 

Đại táo quế chi hầm thịt bò 51 

Đảng sâm đương quy nấu thịt tôm 52 

Canh đậu phụ ky thịt dê 53 

Thịt bò rim quế hương 54 

Bồ câu quế chi 55 

1k(ta(M(ltàgdttt^bậhtiiffldi* 187 



Trà sâm táo 56 

Cháo quế chi nhân sâm 56 

Gừng nấu canh gà 57 

Trúc sâm tâm tử 58 

Bách tứ trung gà 59 

Đan sâm nấu cá song 60 

Song nhĩ nấu gà 61 

Hà thủ ô và trứng cá 62 

Canh bách tử tim lợn 63 

Canh nhị hoàng 63 

Trùng thảo nấm tuyết 64 

Sữã thái t 65 

Xuyên khung đào nhân hấp gà 66 

Cháo đào nhân táo đỏ 67 

Hồng hoa quy sâm sào mực 67 

Sơn trà hầm thịt bò 68 

Điền thất nấu trứng cút 69 

Bánh phục linh quế chi 70 

Trầm hương nấu tim lợn 71 

Nước uống đan sâm hồng hao 72 

Đảng sâm cần tây giao trụ 72 

Râu ngô hồng hoa nấu tim lợn 73 

Quẽ tri thiên nga chưng đầu cá chép 74 
Canh hồng hoa thiên ma óc lợn 75 

Đảng sâm hồng hoa xào lươn 78 


188*TBAIJ ĩ>\u (Biên soạn) 



Sinh địa nhân hào hoa hầm chân giò 79 
Hồng hoa đảng sâm chưng chim cút 80 
Canh nhân sâm thịt nạc 81 

Trà sơn tra đảng sâm 82 

Toàn quy hấp bồ câu 82 

Xuyên khung hồng hoa đương quy hầm gà 83 
Trà sơn tra đào nhân 84 

Mực sào hồng hoa đào nhân 85 

Bánh đào nhân phục linh 86 

Tim lợn nấu ngọc trúc 87 

Canh xương sống lợn nấu phục linh 88 

Quy kỳ điểu kê 88 

Trùng thảo chưng gà 89 

Táo đỏ đảng sâm hầm bào ngư 90 

Nhị hồng hấp mạn ngư 91 

Quy kỳ hấp cá chẽm 92 

Táo đỏ đảng sâm hầm hải sâm 93 

Rượu sâm đổ cẩu kỷ tử 94 

Sâm đỏ điền thất hấp bồ câu 94 

Canh hoàng kỳ nâu đầu khỉ 95 

Canh sâm đổ đuôi nai 96 

Táo đỏ bắc kỳ 97 

Sâm hoa kỳ hầm gà 98 

Sơn ừa thít bò 99 

Nhị nhân phục thần 100 

llidc đoa cfinh dtdtig dto ogdời bộoli tis lẹdi * 189 



Trần bì bồ câu 

101 

Cháo bắc kỳ đại táo 

102 

Trà long nhãn sâm 

102 

Quy kỳ nấu tim lợn 

103 

Cháo đại quế kỳ 

103 

Táo nhân hầm gà 

104 

Càn khôn trưng gà 

105 

Sâm táo đoang ngư 

106 

Sâm mạch kim quy 

107 

Nhân sâm nấu gà 

108 

Nhị đông xào hoa chi 

109 

Ngọc trúc tâm tử 

110 

Song nhĩ xào hoa chi 

112 

Dương sâm mạch đông 

112 

Canh nhân sâm tuyết cáp 

113 

Đảng sâm sào gan lợn 

114 

Long xỉ hỷ trân châu 

115 

Đan sâm hấp cách thuỷ 

116 

Mạch đông kỷ tử nấu ngân nhĩ 

117 

Cháo sơn tra thủ ô 

118 

Bách tử nhân nấu tim lợn 

118 

Táo đổ thủ ô hầm đậu đen 

119 

Nưăc uống nhân sâm, bạch thượt, mạch đông 121 

Nhân sâm câu kỷ hầm gà trống 

122 

Hạt đào kỷ tử sào gan mật 

122 


190 »TDAHB stm (ttên soạn) 



Đan sâm cẩu kỷ tử nấu trứng bồ câu 123 
Trà diệu hương táo đỏ 124 

Nhân sâm mạch đông sào cật lợn 125 

Nhân sâm hầm cách thuỷ 126 

Một số món ăn cho người bệnh tim 

mãn tính từ bệnh phổi 127 

Cháo hạnh nhân 127 

Ngân nhĩ nấu đường phèn 127 

Sinh dĩa hầm thuỷ ngư 128 

Xuyên bối nấu lê 129 

Nam sa sâm nấu phổi lợn 130 

Hạnh nhân nấu củ cải 131 

Xuyên bối hạnh nhân yến sào 131 

Cháo yến sào 132 

Cháo hạnh nhân 133 

Dưa khô kiệu trắng nấu mướp đắng 133 
Nước uống nhân sâm ngũ vị tử hạt đào 134 
Bồ câu nấu nhân sâm trùng thảo 135 

Nhân sâm củ năn nấu phổi lợn 135 

Cháo câu kỷ hạt đào 136 

Hạt đào xào gà 137 

Sòtuyết nước dừa 138 

Câu kỷ tử xào lòng trắng trứng gà 139 

Hạt đào ngó sen sào thịt lợn 140 

Cát cánh táo nấu chim cút 140 

ĩk dô|g ebo Jgtó bệả ta ẹdi * 191 



Quế chi xuyên bối nấu lê 141 

Xuyên bối táo đỏ nấu thịt rùa 142 

Xuyên bối trùng thảo nấu vịt nước 143 

Nhị hạnh xuyên bối nấu cá mực 144 

Canh phổi lợn củ cải hạnh nhân 145 

Bạch quả đậu sanh nấu phổi lợn 145 

Bạch quả sò huyết 146 

Xuyên khung bối vi cá 147 

Cháo hạnh nhân quả uỷ 148 

Rau chân vịt ừộn nguội 148 

Tỏi giã trộn cà 149 

Mộc nhĩ rau câu sào 150 

Hành tây xào 151 

Cá chép dán 152 

Táo đỏ hấp nấu đông cô 153 

Canh xương, sứa 153 

Canh rau câu, đậu xanh 154 

Điền th, nước ngó sen hầm trứng gà 154 
Sơn trà thịt lợn 155 

Xuyên khung hương phụ nấu trúhg gà 156 
Canh tam thất hầm gà 157 

Cháo ngô tỏi 157 

Rau câu sào giòn 158 

Cháo nước ích mầu 159 

Đương quy nấu thịt chó 160 


192 * mui m (bièíi soạn) 



Điên thất hầm gà 161 

Rau cần bách hợp 161 

Sơn trà đậu phụ 162 

Cá chép chung thiên ma 163 

Tam nấm xào chay 164 

Cháo sữa đậu nành 165 

Mực xào măng 165 

Tim dê hầm táo tàu 166 

Thịt dê hầm đương quy, đậu đen 167 

Thịt lợn nấu đậu đen, đương quy 167 

Gà hấp sinh địa 168 

Canh nhân sâm, linh chi, thịt thỏ 168 

Bắp cải xào thịt 169 

Táo đỏ, ngũ vị tử hầm thịt thỏ 170 

Nấm linh chi 171 

Canh xanh bạch ngọc 171 

Hạnh nhân tam sắc 172 

Ngó sen xào giá đậu 173 

Bạch hầu giai lão 174 

Cá chép chưng suông 175 

Hành nấm xào thịt bãm 176 

Giá đậu xào tiêu 176 

Trà hoàng kỳ 177 

Trà râu ngô, vỏ chuối tiẽu 178 

sơn tra xanh 178 

Ttực dcd cỉnh ctóọg cbo bỘẼh tia oại ♦ 193 



Trà Cam thảo, quế chi 

179 

Trà khổ sâm, chè khô 

179 

Trà nhãn sen súng 

180 

Trà tim sen 

180 

Mộc nhĩ, táo đỏ 

181 

Trà sơn tra, mật ong 

182 

Trà hoa cúc, hoa hoè 

182 

Tài liệu tham khảo 

184 


194 *mm BÌM (Biên Man) 









In 700 cuòn khổ (13 X 20,5) cm tại Cõng ty cổ phần ìn Sao Việt. Giấy phép 
xuất bản số: 212 - 2008/CXB/56 * 29/VHTT do Cục Xuất Bản cấp ngày 
20/03/2008. In xong và nộp lưu chiểu Quý ũ năm 2008. 



Tủ sách 



“CHĂM SÓC SỨC KHOẺ GIA ĐÌNH” 


1. Thực đơn cho bà mẹ mang thai và sinh con 

2. Thực đơn cho bé từ 1 đến 3 tuổi 

3. Thực dơn cho bé từ 3 dến 6 tuổi 

4. Thực dơn cho mùa hè 

5. Thực dơn cho người bệnh cao huyết áp 

6. Thực dơn dinh dưỡng cho người bệnh đau đầu 

7. Thực dơn dinh dường cho người bệnh dạ dày 

8. Thực dơn dinh dưỡng cho người bộnh gan 

9. Thực dơn dinh dường cho người bệnh loàng xương 

10. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh táo bón 

11. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh thận 

12. Thực dơn dinh dường cho người bệnh tim mạch 

13. Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường 

14. Thực đơn dinh dương cho người bệnh ung thư 


Nha Sách Đông Đa ■ 834 Đường Lông - Đỗng Đa - Hà NỘI 

Nhâ S4ch Đông Tày - 62 Nguyẻn Chí Thanh - Hà Nôi - VVebsite www sachơongtay com 

Sách Hà NỘI - 245 Nguyẻn Thị Minh Khai - Quân 1 - TP. Hố Chl Minh . VVebsite www.sachhanoi.com 














